GIẢI PHÁP TÓI ƯU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHẰM THÍCH ỨNG KHÍ HẠU VÀ CÔNG 
TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM 


PHIÊN BẢN 2::SẢN PHÁM KĨ THUẬT-XÂY DỰNG CHO NGÔI NHÀ XANH 
VÀ DỊCH VỤ XANH 


NHÀ XUẤT BẢN __ 
BIIÌÏ CIAO THÔNG VẬN TẢI 


Cuốn Số tay này được nghiên cứu phát triển bởi sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu 
(BMBF) CHLB Đức, trong khuôn khổ của dự án Nghiên cứu Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh “Cơ 
chế thống nhất qui hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi khí hậu toàn cầu”. Đây là một 
phần của chương trình tài trợ “Nghiên cứu về Phát triển bền vững cho các Siêu đô thị trong tương lai - 
Cấu trúc thích ứng khí hậu và tiết kiệm năng lượng cho các Trung tâm Đô thị đang phát triển”. 


“R Federal Ministry uU` 

“1 § ofEducation lo 

and Research b Future_ . 
9/8 Megacities 


Megastädte von morgen 


SỐ TAY SẢN PHÁM XANH 
VÀ DỊCH VỤ XANH 


GIẢM CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG 


TĂNG CHÁT LƯỢNG CUỘC SÓNG 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Nhân tố căn bản 


Hơn một phần ba của tiêu thụ năng 
lượng toàn cầu được sử dụng cho hộ 
gia đình và các tòa nhà. Cách thiết kế 
qui hoạch công trình, cải tạo và duy 
trì có hiệu quả đáng kể, nhát là trong 
bối cảnh biến đôi khí hậu toàn câu. 
Ở Việt Nam, tiềm năng để thúc đẩy 
kiến trúc thích nghi với khí hậu và các 
công trình tiết kiệm năng lượng là rất 
lớn. Vì đây là khí hậu nhiệt đới nên 
nhu câu sử dụng năng lượng đề làm 
mát và giảm độ ẩm là rất lớn. 


Tăng trưởng kinh tế nhanh đã khiến 
các hoạt động xây dựng ngày một 
phát triển. Một lượng lớn tầng lớp 
trung lưu đô thị xuất hiện dưới tên 


gọi “người tiêu dùng mới”. Tắng lớp 
này có nhu câu nâng cao chất lượng 
cuộc sống dẫn đến lối sống tiêu thụ 
năng lượng ngày càng cao. Ngoài 
ra, họ lại là những người quan trọng 
nhất đưa ra quyết định trong việc 
xây dựng nhà ở mới và đóng vai trò 
quan trọng đối với tính bền vững 
hơn tại Việt Nam. Rắt nhiều hộ gia 
đình Việt Nam còn thiếu nhận thúc, 
kiến thức, và ý muốn thay đỗi thói 
quen truyên thống về các hoạt động 
thân thiện với môi trường. Ví dụ như 
họ có một nhận thức chung rằng 
việc đầu tư cho công trình xanh là 
rắt tốn kém. 


Thực lế cho thấy các giải pháp kỹ 
thuật-xây dựng cắp thắp và trung 
bình có tiềm năng đáng kể cho việc 
giảm tiêu thụ năng lượng. Đầu tư vào 
các sản phẩm cho ngôi nhà xanh với 
thời gian hoàn vốn ngắn một cách 
ngạc nhiên đã được chứng minh trên 
thực tế. Đề thúc đầy việc triển khai 


các giải pháp ngôi nhà xanh rất 
cân có thêm sự hỗ trợ bằng sự tỉnh 
chỉnh tác động của kinh tế đến từ 
phía Chính phủ. 


Số tay Sản phẩm xanh là một sản 
phẩm hữu hình của nhóm làm việc 
vê “Nhà ở thích ứng khí hậu và 
công trình hiệu quả năng lượng” 
trong “Dự án nghiên cứu Siêu đô 
thị Tp. Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo 
dục và Nghiên cứu Đức tài trợ như 
một phân của nghiên cứu sáng tạo 
“Nghiên cứu Siêu đô thị bền vững 
cho tương lai”. Thiết kế hình ảnh và 
nội dung của nó được xây dựng dựa 
trên cuốn Số tay Ngôi nhà Xanh, 
cuốn sách đã được xuất bản thành 
công năm 2011. 


Số tay Sản phẩm Xanh cung cắp 
thông tin dưới cấu trúc dễ hiểu về 
các giải pháp và dịch vụ thích nghi 
khí hậu và năng lượng hiệu quả 
cho các công trình thương mại và 
dân dụng tại Việt Nam. Nó tập trung 
vào các khía cạnh của vật liệu cách 
nhiệt, bởi vì các cuộc điêu tra đã 
chỉ ra rằng vật liệu mang lại khả 
năng cao nhất cho tiết kiệm năng 
lượng. Cũng như cuốn Sỗ tay Ngôi 
nhà Xanh, sản phẩm này theo đuỗi 
phương pháp tiếp cận dựa vào cộng 
đồng bằng cách cố gắng thuyết 
phục mọi người hơn là buộc họ tuân 
theo những quy định. Chúng tôi tin 
rằng sự thay đôi vê ý thức là chìa 
khóa đề phát triễn bền vững. 


Nhóm đối tượng chính cho cuốn 
Số tay này là người tiêu dùng ở 
Việt Nam, các công ty xây dựng và 


kỹ thuật, kiến trúc sư, các nhà sản 
xuất, doanh nghiệp phát triển và 
các tỗ chức giáo dục đại học. Không 
cần thiết phải đọc từng chương theo 
thứ tự. Độc giả có thê xem thông tin 
vê các loại sản phẩm được lựa chọn 
hoặc dịch vụ xanh theo nhu câu cụ 
thê của họ. 


Số tay được thực hiện và sẽ được 
phổ biến thông qua các bên liên 
quan bao gôm người ra quyết định 
của các cơ quan quốc gia và chính 
quyên địa phương, các tỗ chức phi 
chính phủ địa phương, các tỗ chức 
giáo dục đại học, và các công ty địa 
phương. Phòng Thương mại châu 
Âu tại Việt Nam là đối tác quan 
trọng nhát tại địa phương chịu trách 
nhiệm tài trợ và phổ biến. 


Cuốn số tay này giúp cho các công 
ty vừa và nhỏ tại Việt Nam có cơ hội 
đề giải thích sự thích hợp của các 
sản phẩm của họ nói chung và sự 
phù hợp của sản phẩm đối với Việt 
Nam nói riêng bằng một phương 
pháp thân thiện với người tiêu dùng. 
Việc này sẽ bao gồm mô tả cụ thể 
cho sản phẩm và minh chứng ngắn 
gọn về hiệu suất. Hơn nữa, nó còn 
cung cấp thông tin về các dự án 
tham khảo đã thực hiện. Cuối cùng 
là cung cắp phương pháp liên lạc 
chỉ tiết. 


Để tránh hành động đánh lạc hướng 
người tiêu dùng, tất cả các chương 
đêu được xem xét cần thận bởi các 
chuyên gia nỗi tiếng từ ban cố vẫn 
kỹ thuật cũng như đội ngũ biên tập 
của chúng lôi. 


€UROCHAM 


turopean Chaønber co Cormmerce in Vietnam 


Ông Preben Hjortlund 

Chủ tịch 

Phòng Thương mại Châu Âu tại 
Việt Nam 


Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt 
Nam, hay còn gọi là EuroCham, là 
một trong những tiếng nói chính 
của cộng đồng doanh nghiệp tại 
Việt Nam. Thành lập năm 1998, 
EuroCham từ đó đến nay đã cùng 
Việt Nam đi được một chặng đường 
dài hỗ trợ các doanh nghiệp và thúc 
đầy đầu tư của châu Âu. Dù đã đạt 
được nhiều thành công, EuroCham 
vẫn luôn có gắng hơn nữa đề đảm 
bảo Việt Nam tiếp tục phát triển, 
trở thành điểm đến háp dẫn cho 
các doanh nghiệp. Đóng vai trò 
kênh trung gian giữa các thành 
viên — cộng đông doanh nghiệp 
- và các cơ quan thẩm quyền tại 
địa phương, quốc gia, khu vực và 
châu Âu, chúng tôi thay mặt các 
thành viên vận động triển khai các 
cải cách có lợi về môi trường kinh 
doanh, nâng cao nhận thức về các 
vấn đề then chốt và phổ biến thông 
tin về kinh doanh bên vững tại Việt 
Nam và trong khu vực. Tự thấy Việc 
nhận thức về các tác động của Biến 
đổi Khí hậu và củng cố tiếng nói 
của cộng đông doanh nghiệp châu 
Âu trong lĩnh vực này là điều quan 
trọng, EuroCham tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp áp dụng các giải pháp 
kinh doanh bên vững vào Việt Nam. 


Vì vậy, Phòng Thương mại Châu 
Âu tại Việt Nam ủng hộ xuất bản Số 
tay các sản phẩm và dịch vụ xanh. 
Chúng tôi xem đây là việc làm đúng 
đắn và có giá trị trong việc nâng cao 
nhận thức và tính bền vững cho môi 
trường. Trong chương viết về Các 
giải pháp kinh doanh xanh của 
châu Âu cho Việt Nam, bạn có thể 
tham khảo rõ hơn kế hoạch hoạt 
động của EuroCham vì một Nên 
kinh tế Việt Nam bên vững nhằm 
nâng cao nhận thức trong khuôn 
khô một diễn đàn thảo luận và tìm 
kiếm giải pháp. 


\Z 


Ông Phương Hoàng Kim 

Thư ký Ban chỉ đạo Chương trình 
mục tiêu quốc gia vê Sử dụng Năng 
lượng Tiết kiệm và Hiệu quả. 


Bạn đọc thân mến, 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 
Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và 
Hiệu quả xin được giới thiệu đến 
bạn đọc cuốn Cẩm nang các Sản 
phẩm Xanh. Sản phẩm hữu hình 
này giới thiệu về các giải pháp 
sáng tạo thích ứng với khí hậu địa 
phương và các biện pháp nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng trong 
nhà ở và các tòa nhà thương mại. 
VNEEP đặc biệt vui mừng rằng các 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt 
Nam có được cơ hội này để giới 
thiệu về các sản phẩm và dịch vụ 
của họ. 


Tiếp theo phiên bản thứ nhát “Cẩm 
nang Ngôi nhà Xanh” xuất bản 
năm 2011, cuốn cẩm nang lần này 
tập trung vào việc giới thiệu về sản 
phẩm xây dựng sáng tạo xanh và 
dịch vụ nhà xanh. Với sự tài trợ của 
dự án Siêu đô thị - Tp. Hồ Chí Minh, 
cuốn cẩm nang này đã được biên 
soạn bởi một nhóm các nhà nghiên 
cứu thuộc nhiêu lĩnh vực khác nhau, 
trong đó có khoa học xã hội, kiến 
trúc và các chuyên gia năng lượng. 


Công trình kiến trúc bền vững 
không chỉ thể hiện vẻ đẹp ở phân 
ngoại thất hay công năng hợp lý, 
mà còn mang đến cảm quan thẳm 
mỹ cho từng góc sống và tạo ra mối 
liên hệ với thiên nhiên cho người 
sử dụng... Giá trị của mỗi công 
trình kiến trúc phụ thuộc vào tính 
bên vững. Mỗi ngôi nhà, tòa nhà 
có cách thê hiện độc đáo sự tính tế 
của kiến trúc sư và nhà đầu tư. Hãy 
đề lịch sử ngôi nhà của bạn truyền 
đạt đến thế hệ tương lai về một 
cuộc sống “Xanh”. 


VNEEP hân hạnh chứng thực giá 
trị và hỗ trợ quá trình phô biến của 
sản phâm. 


Ông Phan Đức Nhạn 

Phó Giám đốc 

Sở Xây dựng 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Hiện nay thế giới đang đối mặt với 
nhiêu mối nguy hiễm liên quan đến 
biến đôi khí hậu. Mỗi cá nhân chúng 
ta đều bị ảnh hưởng bởi tác động 
của sự biến đổi đó. Trên thực tế Việt 
Nam là một trong những quốc gia 
bị đe dọa nhiêu nhất. Vì vậy Việt 
Nam cần phải thích ứng với ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và cũng 
phải có trách nhiệm làm giảm phát 
thải khí nhà kính của mình. Đây 
là trường hợp riêng về một trung 
tâm kinh tế đang phát triển mạnh 
Tp. Hồ Chí Minh. Trong thành phố 
năng động của chúng ta, một lượng 
lớn các công trình đang được xây 
dựng, nhưng lại không nhiều công 
trình thực hiện đây mạnh công trình 
xanh. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều 
tiềm năng vê môi trường trong lĩnh 
vực vật liệu xây dựng xanh. 


Nhóm đối tượng chính của cuốn sỗ 
tay này là cư dân thành phó, người 
đang xây nhà hoặc đang trong quá 
trình cải tạo nhà ở của họ. Do đó, 
Số tay Sản phẩm xanh cung cấp 
những lời khuyên có giá trị như làm 
thế nào đề ngôi nhà bạn thích nghi 
với khí hậu hơn và tiết kiệm năng 
lượng hơn. Điều này không chỉ tốt 
đối với môi trường đô thị mà còn có 
lợi cho nguôn tài chính của hộ gia 
đình trong thời gian vừa và lâu dài. 


Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh xin 
bày tỏ sự cảm ơn chân thành của 
chúng tôi đến các nhóm nghiên cứu 
của dự án nghiên cứu siêu đô thị 
Tp. Hồ Chí Minh tài trợ bởi Cộng 
hòa Liên bang Đức. Chúng tôi cám 
ơn sự nhiệt tình của các bạn đồng 
sự Đức trong việc phát triễn và xuất 
bản Số tay Sản phẩm xanh như 
phân tiếp theo của cuón Số tay Ngôi 
nhà Xanh. Đây được xem là biện 
pháp cần thiết đễ chóng lại mối đe 
dọa của biến đỗi khí hậu toàn cầu. 


Nội dung 


Máy nước nóng NLMT....................... 8-12 
Công ty SolarBK 


Năng lượng Mặt KEO... si neiarouias 13-15 
Công ty Cô phân Năng lượng Redsun 


Cửa & Cửa số uPVC....................... 16-17 
Công ty Cô phân Eurowindow 


Máy điều hòa TKNL........................ 18-19 
Điều hòa Không khí Biến tần 


Hệ thống đèn LED Chiếu sáng.......20-21 
Công ty Cô phân Điện tử Thủ Đức 


6. Gạch bê tông Khí chưng áp.......... 22-24 
Công ty Cô phân Gạch khôi 
Tân Kỷ Nguyên 


7.. tanithachcao. ........ 25-27 
Boral Gypsum Việt Nam 


8. Gạch Bê tông FICO.......................... 28-29 
Công ty TNHH FICO 


9. Các sản phẩm xanh từ tre.............. 30-33 
Pinctadali Việt Nam 


10. Vườn thẳng đứng........................... 34-37 
Công ty Cổ phần Plink 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


ECC-HCMC.....................................- 38-39 
Trung tâm Tiêt kiệm Năng lượng 
- Tp. HCM 
ENERTEAM.....................................40-4! 
Trung tâm Nghiên cứu &. Phát triên 
về Tiết kiệm Năng lượng 
EDEG............-........- 42-43 
Trung tâm Phát triển Năng lượng 
GTeernilD.:.:.....::-::(:.s-ce-a-ccaarssciissse 44-45 
Trung tâm Phát triển & Sáng tạo Xanh 
VNGFG..--.-.------....= 46-47 
Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam 
VGBG..-.....-.-.-... 48-49 


Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Nội dung 


Dịch vụ Kiến trúc Xanh............... 50-52 
Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa 


Dịch vụ Kiến trúc Xanh............... 53-56 
Công ty Cổ phần Kiến trúc 1 + 1 >2 


Kiến trúc Xanh kết hợp Dịch vụ 
Tư vẫn Xanh................................. 57-59 
ARTELIA - T3 Architecture Asia 


IIAHAU......... 60-61 
Viện Kiến trúc Nhiệt đới 
Green-Biz 2014.............................. -- 62-63 
Giải pháp Kinh doanh Xanh của 

Châu Âu cho Việt Nam 
Nguôn 4s... ẽ... 64-70 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Máy nước nóng Năng lượng Mặt trời 
Công ty SolarBK 


Bể nước nóng 2 lớp bằng inox SUS 304 


Xốp cách nhiệt PU 


Ống PPR 
hoặc ống đồng 


Kính cách nhiệt 


Khung nhôm 


Bộ phận cấu thành máy nước nóng năng lượng mặt trời (Nguồn: BK-IDSE Co 2012) 


Làm nóng nước bằng bức xạ mặt 
trời là công nghệ được biết đến với 
tên Năng lượng nhiệt mặt trời. Và 
sản phẩm liên quan đến công nghệ 
này còn có tên là Máy nước nóng 
năng lượng mặt trời (MNN NLMT). 
Công nghệ này là một trong những 
giải pháp năng lượng tái tạo có khả 
năng thu hồi vốn đầu tư nhanh nhất 
hiện nay. Một công nghệ khác khá 
nỗi tiếng đó là công nghệ quang điện 
(PV), sản xuất điện từ năng lượng 
mặt trời. 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời 
nội địa đầu tiên được chế tạo tại Việt 
Nam vào năm 1976, bởi một nhóm 
các nhà nghiên cứu của Trường 
Đại học Thái Nguyên. Tuy nhiên, 
nó đã không được ứng dụng vào 


thực tế. Đến năm 1990, Trung tâm 
nghiên cứu thiết bị nhiệt và năng 
lượng mới (RECTERE), Trường 
Đại học Bách khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh, đã triển khai nghiên cứu, 
lắp đặt các thiết bị đun nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời. Đến đầu 
năm 2006, MNN NLMT đã được 
sản xuất hàng loạt. Rất ít các nhà 
sản xuất tại Việt Nam có đủ khả 
năng cạnh tranh với các sản phẩm 
MNN NLMT nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Úc và Châu Âu. 

Ngày nay, năng lượng mặt trời là 
một công nghệ được phổ biến rộng 
rãi ở các thành phố lớn. Các sản 
phẩm liên tục được nghiên cứu, cải 
thiện và kế thừa những công nghệ 
tiên tiến hiện nay trên thế giới nhằm 


nâng cao hiệu suất thiết bị thu nhiệt, 
tối ưu hóa thiết kế và lắp đặt cho 
các hệ thông. 


Chú ý 


Trong xây dựng, năng lượng mặt 
trời cũng chỉ phối trong việc thiết kế 
các tòa nhà “tự nhiên”: một nguồn 
nhiệt để sưởi (cho vùng khí hậu mát 
mẻ ở Việt Nam) hoặc cách nhiệt 
(cho các vùng khí hậu nóng). Tuy 
nhiên, ở Việt Nam, nguồn nhiệt từ 
năng lượng mặt trời thường không 
được ứng dụng để sưởi ấm không 
gian sinh hoạt, mà chỉ sử dụng vào 
việc đun nước nóng phục vụ cho 


các nhu cầu hàng ngày như nấu ăn, 
vệ sinh và sản xuât. 


Giảm nhu cầu nước nóng trước 
khi quyết định lắp đặt hệ thống 
Cách dễ dàng để giảm hóa đơn tiền 
nước nóng của bạn là giảm tải sử 
dụng nước nóng của tòa nhà nhưng 
vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ 
bằng cách chọn các thiết bị thu hẹp 
dòng chảy hoặc vòi sen tiết kiệm. 
Khi thực hiện các giải pháp giảm tải 
nước nóng sử dụng thì sẽ tiết kiệm 
được 40 - 45% chỉ phí đầu tư ban 
đầu, và hóa đơn tiền nước của bạn 
cũng sẽ giảm theo. 


MNN NLMT ở thị trường Việt Nam 
được chia thành hai phân đoạn: 


Công trình dân dụng 


Các hộ gia đình (nhà phó, biệt thự) 
chủ yếu sử dụng cho nhu cầu tắm và 
nấu ăn hàng ngày. Với yêu cầu thể 
tích nước nóng không quá 500 líthộ 
gia đình hàng ngày. MNN NLMR loại 
này hoạt động dựa trên nguyên lý 
đối lưu nhiệt tự nhiên. 


Công trình thương mại 


Để lắp đặt cho dạng công trình này, 
lượng nước nóng yêu cầu, số lượng 
tấm thu nhiệt (collector) và số lượng 
bồn trữ nước nóng sẽ được tính toán 
sao cho hiệu suất của hệ thống là 
tối ưu. Đối với hệ thống này, bộ điều 


1. Máy nước nóng Năng lượng Mặt trời - Công ty SolarBK 


Máy nước nóng năng lượng mặt trời của một căn nhà phố (Nguồn: BK-IDSE Co 2012) 


khiển trung tâm là thiết bị quan trọng 
nhất. Nó được lập trình để thu thập 
các số liệu về nhiệt độ và điều khiển 
bơm đối lưu hoạt động lưu chuyển 
nước trong hệ thống. Ngoài ra, để 
đảm bảo nguồn nước cung cấp có áp 
lực mạnh và thời gian có nước nóng 
nhanh tới vị trí sử dụng, hệ thống 
MNN NLMT tập trung còn thiết kế 
thêm hệ thống bơm tăng áp và bơm 
hồi được điều khiển tối ưu hóa hoạt 
động khép kín trong hệ thống đường 
ống cấp và hồi nước nóng. Nhiều 
khách sạn lớn ở Việt Nam đang sử 
dụng giải pháp này để cấp nước 
nóng một cách tiết kiệm và hiệu quả. 


Nguyên lý hoạt động 


Hoạt động dựa trên nguyên lý đối 
lưu tự nhiên (thụ động dựa vào 
bẫy nhiệt) 

Hệ thống cơ bản bao gồm 01 tắm 
thu nhiệt nghiêng nối với bồn chứa 
nước nóng đặt phía trên. 

Nước lạnh từ bồn chứa sẽ đi vào 
collector từ phía dưới, khi có ánh 
sáng mặt trời chiếu vào tấm thu 
nhiệt, dưới tác dụng của bức xạ 
nhiệt, nước trong tắm thu nhiệt sẽ 
nóng dần lên, khi đó các phân tử 
nước nóng có khối lượng riêng nhẹ 
hơn sẽ di chuyển lên phía trên bồn 
chứa. Quá trình này diễn ra liên tục 
cho đến khi nước trong bồn nóng 
lên và không còn chênh lệch về 
nhiệt độ. Đây gọi là quá trình đối lưu 
nước nóng tự nhiên. Hệ thống này 


hoạt động không tiêu thụ năng lượng 
điện, rất tiết kiệm, chi phí đầu tư 
thấp; do đó, được sử dụng rộng rãi 
ở khu vực nhiệt đới, đặt biệt là Việt 
Nam (không có nguy cơ đóng băng). 


Hệ thống đối lưu cưỡng bức 
Trong hệ thống này, bơm đối lưu sẽ 
được dùng để gia tăng lưu lượng 
luân chuyển nước trong điều kiện 
hệ thống đối lưu tự nhiên không thể 
đáp ứng: khi bồn chứa nước nằm 
thấp hơn tắm thu nhiệt hoặc khi yêu 
cầu đầu ra cao. Nhìn chung, bằng 
cách sử dụng bơm đối lưu sẽ tăng 
hiệu quả cho hệ thống; tuy nhiên nó 
sẽ tiêu tốến thêm điện năng tiêu thụ 
và chỉ phí bảo trì. 


Điều kiện thời tiết 

Trên thực tế, hệ thống dự phòng cho 
hệ MNN NLMT là cần thiết. Để cung 
cấp nước nóng liên tục 24/24h và 7 
ngày/tuần thì có thể lắp đặt bỗ sung 
thêm thiết bị gia nhiệt phụ trợ bằng 
điện trở. Tuy nhiên, việc sử dụng 
điện trở không được khuyến khích 
vì tiêu hao điện cao và có thể gây 
nguy hiểm. 

Tóm lại, ở khu vực miền Bắc Việt 
Nam, nếu nhu cầu sử dụng không 
ngắt quãng trong năm, điện trở có 
thể sử dụng kết hợp với hệ thống 
máy nước nóng. MNN NLMT có thể 
lắp đặt được trên nhiều loại mái 
nhà, ngay cả khi diện tích mái nhà 
không lớn. Và nó có thể giảm đến 
0% chi phí cho nước nóng. 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Tắm năng lượng mặt trời cung cấp điện 
(Nguồn: BK-IDSE Co 2012) 


Các loại tắm thu nhiệt 

Hiện nay có nhiều loại tắm thu nhiệt 
trên thị trường. Chúng tôi xin giới 
thiệu 3 loại collector bỗ biến nhất ở 
Việt Nam trong bảng dưới trang 11. 


Lợi ích 

- Tiết kiệm tiền: Hóa đơn tiền điện 
của bạn giảm đi nhanh chóng. 

- Thời gian thu hồi vốn ngắn: khoảng 
2 năm cho hệ thống quy mô gia 
đình, khoảng 4 năm cho hệ thống 
quy mô công nghiệp. 

-_ An toàn: không bị điện giật. 

Giảm lượng khí thải cacbon: Khi 
đun 100 lít nước bằng hệ thống 
MNN NLMT từ nhiệt độ nước lạnh 
ban đầu là 27°C lên 60°C, sẽ giảm 
được khoảng 2,18 kg khí thải CO, 
vào bâu khí quyên (tương đương 
với 40 phút nấu bằng gas hoặc 
2 giờ nấu bằng điện hoặc đi 8km 
bằng xe hơi). 


MNN NLMT là sản phẩm có tuổi thọ 
cao: Mặc dù các nhà sản xuất cung 
cấp dịch vụ bảo trì đến 7 hoặc 10 
năm, hệ thống được sản xuất đúng 
tiêu chuẩn có tuổi thọ trên 20 năm, 
với yêu cầu bảo trì tối thiểu. 


Giới hạn 

- Tổn thất nhiệt: thiết kế giảm thiểu 
khoảng cách đường ống dẫn từ 
MNN đến điểm sử dụng nhằm hạn 
chế tổn thất nhiệt trên ống dẫn. 


10 


- Chất lượng nguồn nước: chất 

lượng nước cấp vào hệ thống 
máy nước nóng năng lượng mặt 
trời là một vấn đề. Mặc dù hiện tại 
các hồ bơi và các khu nghỉ dưỡng 
ở Việt Nam đã có hệ thống lọc 
nước lạnh đầu vào nhưng tắm thu 
nhiệt và bồn trữ vẫn có thể bị ăn 
mòn. Trước khi lắp đặt cần phải 
kiểm tra, xét nghiệm chất lượng 
nước lạnh đầu vào. 
Bóng che và ánh sáng mặt trời: 
Nếu tắm thu nhiệt không nhận 
được đủ ánh nắng mặt trời (đo 
bằng số giờ trong ngày) thì nhiệt 
nước nóng sẽ không đạt được 
theo yêu cầu thiết kế ban đầu. 
Cần đảm bảo chắc chắn rằng các 
dữ liệu khảo sát về hướng lắp đặt 
tắm thu nhiệt là chính xác. 


Chất lượng dịch vụ 
tư vấn 


Dịch vụ tư vấn phải cung cấp được 
giải pháp đáng tin và hiệu quả nhất 
để giảm mức tiêu thụ năng lượng. 
Nhà cung cấp phải đưa ra bảng 
phân tích chất lượng nguồn nước 
của thành phố. 

Trước khi quyết định, khách hàng 
cần yêu cầu nhà cung cấp thực 
hiện các phân tích và chắc chắn 
hoàn thành kết quả phân tích. Lưu 
giữ bản sao của kết quả phân tích. 


Chọn nhà cung cấp 


Các chứng nhận, nhãn 
và giải thưởng 


Khách hàng nên trực tiếp đến các 
nhà cung cấp và nhà sản xuất để 
xem xét lựa chọn sản phẩm với 
mã số sản phẩm trong thực tế, các 
nhãn chứng nhận hay việc áp dụng 
chính sách Trách nhiệm Xã hội 
Doanh nghiệp. Những tham chiếu 
đáng tin cậy có thể tham khảo ở 
bảng trang 12. 


Khuyến cáo 


Nên so sánh ít nhất 2 dịch vụ khác 
nhau trước khi ký hợp đồng, không 
phụ thuộc vào mức giá. 

Yêu cầu thiết kế hoặc bố trí trước 
khi lắp đặt (người sử dụng cần 
được hài lòng về tính thâm mỹ). 


Bề 


Z 


I Lắp đặt và bảo trì 


Yêu cầu trước các chỉ tiết về lắp 
đặt, bảo trì và dịch vụ hậu mãi, 
tránh những sự cố không mong 
muốn. Mỗi bộ phận của máy nước 
nóng cần được bảo trì với những 
khoảng thời gian khác nhau. 


1. Máy nước nóng Năng lượng Mặt trời - Công ty SolarBK 


Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời 
Khách sạn Majestic, Tp. HCM 
(Nguôn: en.bk-idse.com) 


Chính sách hỗ trợ 


Tính đến thời điểm hiện tại, Chính 
phủ có rất ít các chính sách hỗ trợ 
nhằm thúc đây việc sử dụng năng 
lượng tái tạo hoặc thực hiện các 
hoạt động bền vững. Năm 2012, 
EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 


Đối với MNN NLMT quy mô công 
nghiệp, mức hỗ trợ tính toán dựa 
trên tổng công suất của hệ thống: 
(A): Lượng nước nóng (Lít) / 200 
Lít = Hệ số quy đổi cho máy nước 
nóng quy mô gia đình 
Số tiền hỗ trợ từ EVN 
= (A) x 1.000.000 (VNĐ) 


hỗ trợ 1.000.000 đ (Một triệu đồng) 
cho mỗi thiết bị MNN NLMT, không 
phụ thuộc dung tích bễ và loại tắm. 


Năm 2013, EVN đã kí kết hợp tác 
với nhà sản xuất chính thức để kéo 
dài chính sách hỗ trợ đến năm 2015. 


Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời 


Tấm thu nhiệt phẳng chế tạo từ 


polypropylene (PPR). 


Tám thu nhiệt được chế tạo từ 


ống đồng và lá đồng (CFP). 


Óng chân không: 


- Óng hấp thu nhiệt bằng 
vật liệu thủy tỉnh 2 lớp 
được hút chân không. 


- Độ tổn thất ra môi trường 
rât ít. 


Khách sạn Cap Saint Jacques - Vũng Tàu 
(Nguồn: en.bk-idse.com) 


Lợi ích 
Không đóng cặn 


Không phụ thuộc chất 
lượng nước 


Chuyên sử dụng để gia 
nhiệt cho hồ bơi 


Không đóng cặn 


Không phụ thuộc chất 
lượng nước 


Chuyên sử dụng để gia 
nhiệt cho hồ bơi 


Hiệu suất hấp thu nhiệt 
cao nhât 


Chỉ phí thấp nhất so với 
các loại collector khác (đa 
sô nhập từ Trung Quôc) 


Giới hạn sử dụng 


Không chịu được áp lực và 
nhiệt độ nước nóng cao. 


Thích hợp sử dụng cho khu 
vực Miễn Nam Việt Nam. 


Công nghệ hàn siêu âm 
được sử dụng để hàn lá 
đồng và ống đồng, không 
cần vật liệu hàn, tăng khả 
năng tiếp xúc giữa lá đồng 
và ống đồng. 


Ít khả năng chịu áp lực, độ 
bên cơ học so với các loại 
tâm thu nhiệt phẳng. 


Khái quát về các loại máy nước nóng năng lượng mặt trời cùng với ưu điểm và khuyết điểm 


11 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Tên tiếng Anh 


|SO 9001:2008 Quality 


Tên tiếng Việt 


Chứng nhận quản lý chất 


Thâm quyền 


TỦV SỦD Group 


Management Certification 


Saving Energy Label 


SOLAR KEYMARK 
www.dincertco.de 


Gold Star Award 


Giới thiệu SolarBK 


Thành lập năm 2006, Mặt trời Bách 
Khoa được biết đến là một công ty 
Việt Nam đầu tiên sản xuất MNN 
NLMT với quy mô lớn, đến nay đã 
là thương hiệu nỗi tiếng và được tin 
tưởng, tín nhiệm. Sau hơn 20 năm 
nghiên cứu và phát triển, công ty gắn 
liền với sứ mệnh ban đầu, mang các 
giải pháp năng lượng tái tạo tốt nhát, 
giá cả phải chăng cho người dân 
Việt Nam và đóng góp vào mục tiêu 
phát triển bền vững của đất nước. 


Solar KEYMARK Certification 


trời KEYMARK 


lượng môi trường ISO 9001 


Nhãn năng lượng Việt Nam 


Chứng nhận năng lượng mặt 


Office of Energy Efficiency — 
Ministry of Trade and Industry 


Văn phòng Tiết kiệm Năng 
lượng - Bộ Công Thương 


DIN CERTO Organisation 
— German Institute for 
Standardization 


Vietnam Associafion of Young 
Entrepreneurs 


Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 


Hội doanh nhân trẻ 
Việt Nam 


Khái quát về các nhãn, chứng nhận năng lượng ở Việt Nam 


Chúng tôi tin tưởng “Thành công 
bắt nguồn từ khát vọng”, vì thế 
chúng tôi xem các thách thức như 
cơ hội nhằm chứng minh cam kết 
“xanh hóa” Việt Nam. 
Khách sạn, resort và tổ chức tin 
tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm 
của Mặt trời Bách Khoa bao gồm: 
1. Khách sạn Sunrise, Nha Trang 
2. Căn hộ dịch vụ cao cấp 
Norfolk Mansion, Tp. HCM 
3. Khách sạn Rex, khách sạn 
Majestic, khách sạn Continental 
. Hồ bơi Trường Quốc tế 
An Phú, Q2, Tp. HCM 


Địa chỉ: 

SolarBK Co. 

Số 11, Đường TTN17, Phường Tân 
Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM 


Thành tích 


- Đạt giải Năng lượng Toàn cầu 
Quốc gia về hệ thống cung cấp 
ánh sáng và năng lượng cho 48 
đảo của QÐ. Trường Sa, Việt Nam, 
kết hợp năng lượng gió và NLMT. 

- Đạt giải 100 sản phẩm dẫn đầu 
của Giải thưởng Sao vàng Đất 
Việt năm 2011. 

- Hoạt động từ thiện: lắp đặt miễn 
phí hệ thống chiếu sáng NLMT 
cho 100 hộ gia đình ở vùng sâu, 
vùng xa vào năm 2009 và 2010. 


Điện thoại: +84 (0) 625-580-91 
Email: info@bk-idse.com 
Website: www.bk-idse.com 


° ° 
_“ ....Ô.Ô.Ô.Ô..Ô. .Ô .............................................................................................ố..- 


12 


2. Pin Năng lượng Mặt trời - Công ty Cổ phần Năng lượng Redsun 


Pin Năng lượng Mặt trời 


Công ty Cổ phần Năng lượng Redsun 


7>.» 


Hệ thống trên lưới kết hợp dự phòng 50.16 KWp tại Viện Môi trường và Tài nguyên - IER Tp.CMC (Nguồn: Redsun 2013) 


Trong điều kiện nhu cầu năng lượng 
và mối quan tâm về môi trường 
ngày càng tăng hiện nay, việc thay 
thế sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
đã và đang được nghiên cứu. Một 
trong những năng lượng thay thế là 
năng lượng mặt trời (NLMT). 


Năng lượng mặt trời đơn giản là 
năng lượng được sinh ra trực tiếp 
bởi mặt trời và thu từ các nơi khác, 
thường là trái đất. NLMT có thể đáp 
ứng nhu cầu lớn về năng lượng 
trên thế giới. Nó cũng có thể được 


cung cấp một cách gián tiếp. Tính 
thực tiễn, lợi ích và hạn chế sẽ còn 
tiếp tục được đánh giá. Ở Việt Nam, 
NLMT là một lĩnh vực mới, nhưng 
sẽ phát triển mạnh trong tương lai. 


Công nghệ 


Công nghệ Silicon 


Pin mặt trời hoạt động thế nào? 
Có 3 loại cơ bản: 

Tỉnh thể đơn - được làm từ một 
tinh thể lớn, cắt từ khuôn đúc. Hiệu 
quả nhất, nhưng cũng là lựa chọn 
đắt tiền nhất. Phần nào hoạt động 


tốt hơn trong điều kiện ánh sáng 
thấp (nhưng không tốt như một số 
quảng cáo cường điệu hóa khiến 
bạn tin tưởng). 


Đa tỉnh thể - về cơ bản khối silicon 
có thể chứa nhiều tinh thể nhỏ. Đây 
có lẽ là loại phổ biến nhất hiện nay. 
Hơi kém hiệu quả hơn đơn tỉnh thể, 
nhưng khi đặt vào một khung với 36 
cell hoặc nhiều hơn, thực tế khác 
biệt về hiệu suất trên mỗi mét vuông 
là không nhiều. 


Vô định hình - công nghệ thường 
thấy trong các tắm năng lượng mặt 
trời nhỏ, chẳng hạn như trong máy 


13 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Bộ điều khiển sạc 
pin mặt trời 50 


Bộ kích điện 
DC-AC 


Hệ thống NLMT độc lập 
(Nguồn: Redsun 2013) 


tính hoặc đèn sân vườn, mặc dù tắm 
năng lượng vô định hình đang ngày 
càng được sử dụng nhiều hơn trong 
các sản phẩm lớn hơn. Chúng được 
tạo bởi một lớp màng mỏng silicon 
bao phủ một mảng vật liệu khác 
chẳng hạn như thép. Tắm năng 
lượng có dạng bảng mỏng và không 
thể nhìn thấy các cell riêng lẻ như 
các loại khác. 


PV: Nguyên tắc hoạt động 

Do tính chất của NLMT, cần phải có 
hai thành phần để tạo ra điện năng. 
Hai thành phần này như một hệ thống 
thu nhiệt và thiết bị lưu trữ. Hệ thống 
thu nhiệt đơn giản là thu thập các 
bức xạ nhiệt rơi vào nó và chuyển 
đổi một phần nhỏ bức xạ thành các 
dạng năng lượng khác (điện và nhiệt 
hoặc chỉ ở dạng nhiệt). Chức năng 
lưu trữ là cần thiết vì tính không liên 
tục của NLMT: tại những thời điểm 
nhất định chỉ có một lượng rất nhỏ 
bức xạ được nhận. Ví dụ như vào 
ban đêm hoặc nhiều mây che phủ, 
lượng năng lượng thu được sẽ rất 
nhỏ. Thiết bị lưu trữ có thể giữ năng 
lượng thừa thu được trong khoảng 
thời gian năng suất đạt tối đa và 
phát lại khi năng suất giảm xuống. 


14 


Bộ kích điện 
DC-AC 

Lưới phân 

phối điện 


Hệ thống NLMT nối liền 
(Nguồn: Redsun 2013) 


Hệ thống NLMT 


Hệ thống NLMT độc lập 

a. Nguyên lý hoạt động: 

Điện một chiều từ NLMT được sạc 
vào ắc-quy bằng bộ sạc điều khiển 
NLMT, và sau đó chuyển đổi sang 
220VAC/50Hz bởi một biến tần. Tải 
sẽ sử dụng năng lượng từ đầu ra 
của biến tần. 

b. Điểm mạnh: 

Có thể được sử dụng như năng 
lượng dự phòng, dễ sử dụng, lắp 
đặt, tuổi thọ cao, v.v. 

c. Hạn chế: 

Đầu tư ban đầu cao, đặc biệt là chỉ 
phí bảo trì cho ắc-quy. 

d. Ứng dụng: 

Vùng sâu vùng xa, hải đảo, vùng 
cao nguyên. 


Hệ thống NLMT nối lưới 

a. Nguyên lý hoạt động: 

Hệ thống lưới chuyển đổi điện 
một chiều của mặt trời thành điện 
220VAC/B0Hz và kết nối trực tiếp 
vào lưới điện mà không cần sử 
dụng ắc-quy. Hệ thống sẽ tự động 
tắt để bảo vệ lưới điện khi điện từ 
lưới điện bị ngắt. 

b. Điểm mạnh: 

Không cần đầu tư cho ắc-quy, chỉ 
phí ban đầu thấp hơn so với hệ 


thống độc lập với lưới điện, tuổi thọ 
trung bình khoảng 25-30 năm. 

c. Hạn chế: 

Phụ thuộc vào lưới điện. Hệ thống 
trên lưới hoạt động song song với 
lưới điện nên khi lưới điện bị ngắt 
thì không có điện để cung cấp cho 
các tải. 

d. Ứng dụng: 

Văn phòng, hộ gia đình, nhà máy. 


Hệ thống NLMT nối lưới kết hợp 
dự phòng 

a. Nguyên lý hoạt động: 

Tắm NLMT sạc cho hệ thống ắc- 
quy liên tục. Trong trường hợp năng 
lượng mặt trời không đủ cung cấp 
cho tải, hệ thống sẽ tự động kết 
hợp NLMT với lưới điện để cung 
cấp cho tải. Hệ thống sẽ tự động 
chuyển sang dùng năng lượng từ 
lưới điện và nạp lại cho ắc-quy khi 
năng lượng trong ắc-quy đã hết. 

b. Điểm mạnh: 

Hiệu quả, tự động, giảm chỉ phí, có 
thể sử dụng với máy phát điện. 

c. Hạn chế: 

Chi phí ban đầu cao cho ắc-quy. 

d. Ứng dụng: 

Văn phòng, hộ gia đình, các nhà 
máy, trạm thu phát cơ bản, v.v. 


Tính năng của sản phẩm 

Solar Lighting Kit: 

- 20W ~ 25W hiệu suất theo 
tiêu chuẩn. 

- Điện áp 18V, thích hợp cho hệ 
thống điện 12V. 

- Có thể sạc pin 12V 7.2AH trong 
vòng 4~6 giờ. 

- Thông minh, điều khiển sạc và xả 
với hiệu quả cao. 

- † ngày sạc sử dụng cho 2 đêm. 

- Đèn LED tròn Super Bright 
2 Watt. 

- Thiết kế với khung và chân đứng, 
dễ dàng lắp đặt. 

- Chống biến động nhiệt độ, độ âm 
và gió to. 

Ứng dụng đề xuất: 

- Chiếu sáng gia đình nông dân. 

- Dùng cho đèn cắm trại, sạc điện 
thoại di động và máy tính. 


Các sản phẩm ứng dụng điện 
quang: 


20W~25W & 50W 

Ứng dụng đề xuất: 

- Đèn vỉa hè và sân vườn. 

- Chiếu sáng gia đình nông dân. 

- Máy bơm nước trang trí. 

- Đèn giao thông. 

- Dùng cho đèn cắm trại, sạc điện 
thoại di động và máy tính xách tay. 


2. Pin Năng lượng Mặt trời - Công ty Cổ phần Năng lượng Redsun 


80W & 110W 

Ứng dụng đề xuất: 

- Đèn đường. 

- Đèn vỉa hè và sân vườn. 

- Chiếu sáng gia đình nông dân. 
- Rađiô và TV. 

- Máy bơm nước trang trí. 

- Hệ thống NLMT nhỏ. 


130W 

Ứng dụng đề xuất: 

- Đèn đường. 

- Đèn vỉa hè và sân vườn. 

- Chiếu sáng gia đình nông dân. 

- Rađiô và TV. 

- Hệ thống NLMT nhỏ. 

- Có thể sạc pin 12V 38AH trong 
vòng 3~5 giờ. 

- Máy bơm nông nghiệp. 

- Tích hợp vào bảng điều khiển cho 
hệ thống NLMT lên đến 3KW. 


Công ty Cổ phần Năng lượng Redsun 
17 Phan Phú Tiên 
Quận 5, Tp. HCM 


Hệ thống ngoài lưới 2.6 KWp 
(Nguôn: www.redsun-solar.com) 


Giới thiệu về Redsun 


Với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư 
trong nước, cơ quan chính phủ, 
chính phủ Pháp, Tập đoàn Sunwatt 
Pháp, các nhà nghiên cứu Pháp, 
Nga, Thái Lan và Trung Quốc, Công 
ty Cổ phần Năng lượng Redsun đã 
được thành lập vào năm 2007. 
Tháng 4/2009, nhà máy sản xuất 
đặt tại tỉnh Long An đã đi vào hoạt 
động. Nhiệm vụ của chúng tôi là 
thúc đây sử dụng năng lượng tái 
tạo thông qua việc cung cấp các 
ứng dụng năng lượng mặt trời với 
giá cả phải chăng cho mọi người 
dân Việt Nam và các nước lân cận. 
Năng suất hiện tại của nhà máy 
Redsun Long An là 12 MW mỗi năm, 
tương đương với việc làm giảm 
13.000 tấn khí thải CO, mỗi năm. 


Điện thoại: +84 (0) 862-611-071 
Email: sales.redsun@)gmail.com 
Website: redsun-vn.com 


15 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Cửa kính uPVC 


Công ty Cổ phần Eurowindow 


“1 ”\ 2n 
L turowindow! 


Tòa nhà BIDV - Hà Nội (Nguồn: Michael Waibel 2009) 


Eurowindow_ (European Plastics 
Window Company Ltd) được thành 
lập vào năm 2002. 

Dựa trên tiêu chuẩn chất lượng 
châu Âu, sản phẩm cửa uPVC mang 
thương hiệu Eurowindow là tập hợp 
đồng bộ của các linh kiện gồm: thanh 
profile uPVC có cấu trúc dạng hộp, 
được chia thành nhiều khoang rỗng 
có lắp lõi thép gia cường đề tăng khả 
năng chịu lực cho bộ cửa, kết hợp 
với hệ giăng kép và hộp kính được 
bơm khí trơ đảm bảo độ kín khít cao, 
có tính cách âm, cách nhiệt tốt. 

Vật liệu uPVC cao cấp còn có những 
ưu điểm khác như: không cong vênh, 
co ngót, ít sơn sửa, bảo dưỡng định 
kỳ, khả năng chống cháy cao, không 
bị oxy hóa, lão hóa hay ố vàng trong 
điều kiện bức xạ mặt trời hay mưa 
axít. Chính vì những ưu điểm này, 
cửa Eurowindow đem lại hiệu quả 
kinh tế cho người sử dụng nhờ 
tiết kiệm chỉ phí điện năng và bảo 
dưỡng định kỳ, giá cả phải chăng. 
Để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu của khách hàng, Eurowindow đã 
tiến hành đa dạng hóa và từng bước 
nội địa hóa nhằm hạ giá thành sản 
phẩm. Đối với sản phẩm cửa uPVC, 


16 


ngoài dòng sản phẩm mang thương 
hiệu Eurowindow, 2 dòng sản phẩm 
khác là Asiawindow và Vietwindow 
cũng được đưa ra thị trường với 
mức giá thấp hơn do nguyên liệu 
sản xuất tại Châu Á và Việt Nam. 
Nguyên liệu cho cửa uPVC 
Asiawindow được nhập khẩu từ các 
nước Châu Á như Đài Loan, Trung 
Quốc, Malaysia, v.v. Dòng sản phẩm 
này hoàn toàn đảm bảo yêu cầu cho 
xây dựng và giá thành thắp hơn sản 
phẩm Eurowindow từ 10%-15%. 
Sản phẩm của Vietwindow được 
làm từ nguyên liệu nội địa và giá 
thấp hơn sản phẩm Eurowindow 
từ 25%-30%. Dòng sản phẩm này 
đáp ứng được nhu cầu đa dạng 
của khách hàng Việt Nam. 


Lưu ý 


Việc sử dụng nhiều vật liệu kính 
cho công trình ở Việt Nam tuy 
được cho là hiện đại nhưng đồng 
thời cũng khiến công trình tiếp 
nhận một lượng rất lớn ánh sáng 
mặt trời, cũng như tiêu thụ rất nhiều 


năng lượng. Bất cứ vật liệu kính 
nào được lắp đặt luôn kèm theo yêu 
cầu tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh 
sáng mặt trời bằng cách xử lý kiến 
trúc bên ngoài công trình. 

Tính phù hợp và hiệu suất của việc 
sử dụng kính hai lớp phải được 
nghiên cứu trong từng trường hợp 
cụ thể, vì đôi khi có thể làm giữ 
nhiệt trong công trình dẫn đến tăng 
tải trọng máy điều hòa. 

Điều quan trọng khác cần phải nhắc 
ở đây là việc dùng hóa chất độc hại 
sản xuất PVC (vinyle chloride); và 
việc tái sử dụng cũng là một vấn đề. 
Hơn nữa, khi đốt cháy PVC thải ra 
dioxin và chất độc gây hại cho hệ 
miễn dịch. 

Chính bởi những nguyên nhân 
trên, cần phải hạn chế sử dụng vật 
liệu kính. 


vi 


ọ Ưu điểm 


So với một số loại cửa thông 
thường, chỉ phí đầu tư ban đầu cho 
cửa uPVC cao hơn, song theo thời 
gian, hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm 


chi phí phát sinh trong quá trình sử 
dụng mà cửa uPVC đem lại sẽ ngày 
càng được thể hiện rõ rệt hơn. 
Những ưu điểm riêng khác như tính 
tiện dụng của bộ phụ kiện kim khí, 
cánh cửa đóng khít và ổn định, cửa 
không cong vênh hoặc co dãn, bề 
mặt khung cửa giữ màu sắc tươi, 
v.v. cũng khẳng định tính kinh tế 
trước mắt cũng như lâu dài của việc 
lựa chọn sử dụng cửa số uPVC. 


Khái quát sản phẩm 


Hộp kính 

Hộp kính có kích thước thông 
thường được sử dụng phổ biến 
cho các loại cửa số, cửa đi, còn 
hộp kính khổ lớn được ứng dụng 
rộng rãi cho các tòa nhà cao tầng. 
Eurowindow là một trong những 
doanh nghiệp tiên phong trong việc 


đưa dây chuyền công nghệ sản 
xuất hộp kính vào Việt Nam và sản 
xuất hộp kính khổ lớn kích thước 
2,7m x 3,5m. Sản phẩm hộp kính 
Eurowindow an toàn và mang lại 
một vẻ đẹp hoàn mĩ và có những 
tính năng ưu việt sau: 


Cách âm, cách nhiệt: Với kết cấu 
dạng hộp có khoảng trống ở giữa 
được nạp khí Argon (hay còn gọi là 
khí trơ) giúp hộp kính Eurowindow 
có thể giảm tối đa tiếng ồn từ môi 
trường xung quanh, đồng thời tăng 
khả năng cách nhiệt. Do vậy, sản 


3. Cửa & Cửa số uPVC - Công ty Cổ phần Eurowindow 


phẩm giúp tiết kiệm tối đa chi phí 
cho hệ thống điều hoà không khí và 
đèn chiếu sáng. 


Ngăn sự ngưng tụ hơi nước: Với 
kính thường, sự chênh lệch nhiệt 
độ giữa bên ngoài và bên trong 
căn phòng sẽ dẫn đến sự ngưng 
tụ hơi nước. Sản phẩm hộp kính 
Eurowindow được thiết kế đặc biệt 
với các hạt hút ẩm và bơm khí trơ 
trong khoảng trống giúp tránh sự 
hấp hơi của kính khi có sự chênh 
lệch cao về nhiệt độ. 


An toàn: Được làm từ kính dán 
an toàn, kính cường lực giúp hộp 
kính Eurowindow chịu được va đập 
mạnh góp phần đảm bảo độ an toàn 
và sự chắc chắn cho các công trình. 


Tính linh hoạt: Hộp kính 
Eurowindow cho phép linh hoạt 
trong thiết kế bằng sự kết hợp đa 
dạng các loại kính có màu sắc, 
độ dày, kích thước, tính chất khác 
nhau (kính phản quang, kính cản 
nhiệt, kính tôi cường lực an toàn, 
kính dán an toàn) làm tăng vẻ 
đẹp thẩm mỹ cho các cao ốc và 
căn hộ. 


Sản phẩm của Eurowindow được 
sử dụng trong hàng nghìn công 
trình trên cả nước từ khách sạn, 
biệt thự, tòa nhà văn phòng, chung 
cư - căn hộ cao cấp đến trung tâm 
thương mại. 


Một số công trình tiêu biểu sử dụng 
sản phâm Eurowindow tại Việt Nam: 


Công trình thương mại 

BIDV Tower (Hà Nội) 

Khu Du lịch & Giải trí Vinpearl 
Khách sạn Hàng Không (Đà Nẵng) 
Bến Thành Times Square (Tp. HCM) 


Công trình dân dụng 

Nhiều nhà phố và biệt thự trong các 
khu đô thị mới như: Ciputra, Phú Mỹ 
Hưng, v.v. đều được trang bị sản 
phẩm của Eurowindow. 


Các sản phẩm chính bao gồm: 

- Cửa số, cửa đi, vách ngăn bằng vật 
liệu uPVC cao cấp. 

- Cửa nhôm, hệ vách nhôm kính lớn 

tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. 

- Hệ thống cửa gỗ thông phòng và 
cửa đi chính. 

- Cửa nhôm gỗ cao cấp. 

- Các sản phẩm kính như: kính an 
toàn, kính cường lực, hộp kính, 
kính hoa văn. 

- Cửa tự động, cửa cuốn, sắt uốn 
nghệ thuật. 


Mục tiêu của Eurowindow là trở 
thành nhà cung cấp cửa hàng đầu 
tại Việt Nam. Chúng tôi luôn cải thiện 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ và 
bảo vệ môi trường. Sản phẩm chất 
lượng cao, nguồn nhân lực tay nghề 
cao, dịch vụ khách hàng chuyên 
nghiệp là nhân tố quyết định thành 
công cho thương hiệu Eurowindow. 


' /Á 


Eurowindow 


Địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Eurowindow 
Trụ sở Hà Nội 

30 BCD Lý Nam Đá, 

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 


Điện thoại: +84 (0) 437-474-700 
Email: infoew(@eurowindow.biz 
Website: eurowindow.biz 


17 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Máy điều hòa tỉ 


Điều hòa Không khí Biến tần 


Điều hòa không khí (AC) thường 
được xem như một điều kiện tiên 
quyết cho một ngôi nhà hiện đại ở 
Việt Nam. Nó được xem như một 
cách để tạo sự thoải mái hơn khi 
không có giải pháp nào khác, trong 
khu vực đô thị đông đúc, đặc biệt là 
trong trường hợp trước đó đã không 
quan tâm đến thiết kế thụ động của 
vỏ công trình. 

Nếu lắp đặt AC cho một ngôi nhà, 
nên dùng AC với công nghệ biến 
tần. Công nghệ sẽ được mô tả sau 
đây thông qua các sản phẩm khác 
nhau từ các nhà sản xuất nổi tiếng. 


`` - “„ 
ẹ Lợi ích 


Tính năng nỗi bật nhất của điều hòa 
không khí Inverter là tiêu thụ điện 
năng thấp, tiết kiệm tiền cho người 
tiêu dùng và làm giảm tác động đối 
với môi trường. Theo ước tính, năng 
lượng tiêu thụ cho AC, hệ thống 
sưởi, thông gió và ánh sáng chiếm 
25% tổng năng lượng tiêu thụ trên 
thế giới. 

Công nghệ biến tần tiên tiến có thể 
giảm tiêu thụ năng lượng đáng kể so 
với các sản phẩm không biến tần. 


Conventional Model 


18 


Một thiết bị biến tần kiểm soát hệ 
thống làm mát và sưởi ấm một cách 
thông minh, thích nghi với nhiệt độ 
môi trường xung quanh phòng, làm 
giảm tiêu thụ năng lượng đồng thời 
duy trì mức hoạt động mạnh mẽ. 
Công nghệ AC biến tần tại Việt 
Nam đang trở nên phổ biến hơn 
trong những năm gần đây. Hầu 
như tất cả các thương hiệu hiện 
có như LG, Panasonic, Sharp, 
Toshiba, Mitsubishi, Carrier, Midea, 
Samsung, v.v đã đưa ra thị trường 
các sản phẩm AC biến tần. Tuy 
nhiên, bạn nên chọn AC được 
gắn nhãn 5 sao với hiệu quả năng 
lượng cao nhất của VNEEP. 


LG”s inverter AC 


Một trong những sản phẩm AC biến 
tần mới nhất trên thị trường là LG's 
Deluxe lnverter V. Deluxe Inverter V 
có công nghệ hàng đầu với tỉ số hiệu 
quả năng lượng (EER) ở mức 10, tỉ 
số hiệu quả năng lượng theo mùa 
(SEER) ở mức 13. Đánh giá cho 
thấy Deluxe Inverter V đã đạt được 
mức giảm đặc biệt trong tiêu thụ 
năng lượng - lên đến 60 phần trăm 
so với điều hòa không khí thường. 


Inverter Model 


(Nguồn: www.frostair.com.au) 


ết kiệm năng lượng 


(Nguồn: www.zerodegreeac.com) 


¿ Lợi ích 


Hoạt động nhanh 

Một lợi thế mạnh mẽ của AC biến 
tần là tính năng hoạt động nhanh 
chóng, cho phép đạt đến nhiệt độ 
không khí mong muốn một cách 
nhanh chóng. Deluxe lInverter V có 
thể làm giảm hoặc tăng 5°C của 
nhiệt độ trong phòng chỉ trong ba 
phút, theo kiểm tra cho thấy nhanh 
hơn 20% so với sản phẩm không 
biến tần. 

Tính năng này cũng đóng một vai 
trò quan trọng trong tiết kiệm năng 
lượng. Điều hòa không khí thông 
thường tiêu tốn rất nhiều năng 
lượng khi chúng đang hoạt động. 
Một trong những yếu tố khiến AC 
Deluxe Inverter B có thể giảm tiêu 
thụ năng lượng là cung cấp hiệu 
suất cao trong thời gian ít hơn. Với 
đặc điểm này, công nghệ biến tần 
cũng đã giải quyết được vấn đề 
tiếng ồn của AC. Có thể đạt đến 
nhiệt độ yêu cầu mà không gây 
tiếng ồn khó chịu, đáp ứng một môi 
trường yên tĩnh và thoải mái. 


Kết hợp công nghệ 

LGs Deluxe Inverter V cung cấp 
không khí có lợi cho sức khỏe 
thông qua công nghệ lọc không 
khí. Kết hợp công nghệ plasma và 
các bộ lọc không khí, LG Deluxe 
làm sạch cả không khí đi qua máy 
điều hòa lẫn không khí trong không 
gian xung quanh. Hơn nữa, Deluxe 
Inverter V có thể khử trùng không 
gian nội thất, ngăn ngừa nắm mốc 
và vi khuẩn hình thành, không giống 


Nhãn Tiết kiệm Năng lượng của VNEEP, 
Mức cao nhất là 5 sao 
(Nguồn: tietkiemnangluong.com.vn) 


như AC thông thường, dễ bị ẩm bên 
trong. Kết hợp công nghệ biến tần 
và công nghệ lọc không khí tiên 
tiến. Tóm lại, LG's Deluxe Inverter 
V cải thiện chất lượng cuộc sống và 
làm giảm chỉ phí cho các hóa đơn 
tiền điện. 


Panasonic 's Econavi AC 


Econavi kết hợp công nghệ cảm 
biến thông minh với chương trình 
kiểm soát phức tạp, được phát triển 
bởi Panasonic, để tối ưu hóa hiệu 
suất làm mát theo điều kiện trong 
phòng, loại bỏ tiêu thụ năng lượng 
hao phí. Bằng cách phát hiện sự có 
mặt / vắng mặt của người trong một 
căn phòng và mức độ hoạt động của 
máy, ECONAVI đảm bảo rằng AC 
của bạn đáp ứng khả năng làm mát 
tối ưu, tạo sự thoải mái trong suốt 
cả ngày. 


Lợi ích 


Tiết kiệm năng lượng hơn 

Khi Công nghệ Econavi cảm biến 
kép đang hoạt động, hai bộ cảm biến 
mạnh mẽ dò các đối tượng trong 
phòng trong một phạm vi rộng bằng 
cách chiếu tia hồng ngoại và theo 
dõi phản ứng của chúng. Chương 
trình kiểm soát sẽ phân tích những 
đối tượng này, tìm ra cách để cung 
cấp làm mát một cách thoải mái và 
giảm điện hao phí. Cách tiếp cận 
thông minh này đạt kết quả làm mát 
với hiệu quả tiết kiệm năng lượng 
tăng đến 30%. 


4. Máy điều hòa Tiết kiệm Năng lượng - Điều hòa Không khí Biến tần 


6 Standard AC Units (EER=3) Efficient AC Units (EER=4) 


Tiêu thụ điện hàng năm cho AC trong một căn nhà phố điển hình 
tại Tp. HCM khi sử dụng AC thông thường và loại tiết kiệm điện năng 


Daikin's DC inverter AC 


Dòng Inverter DC có bộ điều chỉnh 
điện trở một chiều cho máy nén 
và động cơ một chiều cho quạt. 
Sản phẩm công nghệ cao tiết kiệm 
năng lượng này được hoàn thành 
bởi máy nén Daikin dạng swing tiên 
tiến và điều khiển PAM (điều biến 
biên độ xung). Sản phẩm FTXS25E 
đạt hệ số hiệu suất 4.17, cao hơn 
so với các sản phẩm thông thường 
48%. 


Lợi ích 


Tiết kiệm năng lượng 

Sau khi nhiệt độ trong nhà đạt đến 
mức yêu cầu, biến tần tự động điều 
khiển về công suất thấp để duy trì 
nhiệt độ này. Yếu tố này giúp điều 
hòa biến tần tiết kiệm năng lượng 
hơn so với điều hòa không biến 
tần phải liên tục khởi động và dừng 
máy nén đề duy trì nhiệt độ phòng. 


Hoạt động mạnh 

AC biến tần hoạt động với công 
suất tối đa ngay khi khởi động. Kết 
quả là nhiệt độ cài đặt có thể đạt 
được một cách nhanh chóng hơn. 


Tiện nghỉ 

Điều hòa không khí Inverter điều 
chỉnh công suất theo những thay đổi 
trong mức tải của AC và khi chênh 
lệch nhiệt độ trong nhà và nhiệt độ 
cài đặt là nhỏ. Những điều này giúp 
người sử dụng thoải mái hơn so với 
điều hòa không khí không biến tần. 


(Nguồn: Patrick Bivona 2012) 
Chú ý 


Để trở nên thân thiện với môi 
trường và phù hợp với các công 
cụ đánh giá LOTUS cho công trình 
xanh, tất cả các chất làm lạnh của 
hệ thống AC sẽ có chỉ số khả năng 
gây nóng lên toàn cầu hơn 100 năm 
(GWP100) nhỏ hơn hoặc bằng với 
năm 2000, và chỉ số khả năng làm 
suy yếu tằng Ozone (ODP) nhỏ hơn 
0,05. Tham khảo hướng dẫn kỹ 
thuật từ LOTUS của VGBC. 


Khi so sánh với hệ thống AC tiết 
kiệm chỉ phí, công nghệ biến tần là 
một giải pháp tiết kiệm năng lượng 
với thời gian hoàn chỉ phí ngắn. 
Tuy nhiên, điều quan trọng đây là 
có một cách khác để tăng tính thoải 
mái cho căn phòng với chỉ phí hoạt 
động thấp hơn nhiều, đó là dùng 
quạt. Ngoài ra, việc cải thiện vỏ 
bao che công trình có thể làm giảm 
đáng kể tải trọng và công suất điều 
hòa không khí (và cả các chi phí 
đầu tư khác). 


Tham khảo 


WWW.vir.com.vn; www.daikin.com; 
WWW.panasonic.asia; www.lg.com/ 
my/inverter-air-conditioners 
Bivona, Patrick (2012) Giảm tiêu 
thụ điện do AC cho nhà phố tại Tp. 
HCM. Luận văn Thạc sĩ. Đại học 
East London, UK. 


19 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Hệ thống đèn LED Chiều sáng 


Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức 


Đèn LED hoạt động như thế nào? 
Ảo thuật. Vâng, đó không phải là ảo 
thuật, tôi không phải là kỹ sư, vì vậy 
tôi sẽ cố gắng để có câu trả lời thích 
đáng cho các bạn. Đèn LED (đi-ốt 
phát sáng) hoạt động bằng cách sử 
dụng một dòng điện đi qua a-nốt 
mang điện tích âm đến ca-tốt mang 
điện tích dương. Bạn tự hỏi định 
nghĩa khoa học này là gì? Về cơ bản, 
một đi-ốt chỉ cho phép một dòng điện 
một chiều đi qua. Điều này làm cho 
các electron tái tổ hợp lại với nhau 
và giải phóng năng lượng dưới dạng 
các photon, ánh sáng AKA. 


vi/ 


e Ưu điểm 


Nếu bạn là người theo xu hướng 
chiếu sáng mới nhất hiện nay, có 
nhận thức về môi trường thì bạn 
sẽ biết rằng đèn LED tròn có thể sẽ 
hoàn toàn thay thế đèn sợi đốt và 
đèn CFL trong những năm tới đây. 
Lợi ích của việc sử dụng chiếu sáng 
bằng đèn LED thể hiện rất rõ: 
- Hiệu quả sử dụng năng lượng hơn 
80% so với đèn sợi đốt. 
- An toàn hơn. Không có thủy ngân, 
không như đèn CFL, dễ chịu, ánh 
sáng ấm áp. 


20 


Các sản phẩm đèn LED khác nhau (Nguồn: www.vtd.net.vn) 


- Tuổi thọ hơn 30 năm. 

- Ít hao phí năng lượng do nhiệt. 
Vì sao đèn LED có tuổi thọ cao? 
Không giống như đèn sợi đốt, 
không có dây tóc, vì vậy hầu như 
không có gì để bị đốt cháy gây hư 
hỏng. Đèn LED là một mạch điện 
tử đơn giản và không có bộ phận 
động. Nó cơ bản là một mạch nhỏ 
như bạn có thể thấy trong một con 
chip máy tính. Vì không có bất kỳ bộ 
phận nào để đốt, hoặc bị hư hỏng 
do phải di chuyển liên tục, đèn LED 
có thể sử dụng trong khoảng thời 
gian gần như vô hạn. 


Vì sao đèn LED có hiệu quả về 
năng lượng? 

Câu hỏi này thực tế cũng liên quan 
đến lý do vì sao đèn LED khi hoạt 
động lại mát hơn nhiều so với bóng 
đèn thông thường. Để hiểu rõ ta 
cần phải xem một đèn sợi đốt hoạt 
động như thế nào. Đèn sợi đốt sử 
dụng một dòng điện mạnh để làm 
nóng một dây kim loại mỏng, được 
gọi là dây tóc. Dây kim loại sẽ trở 
nên nóng đến mức khiến nó bắt đầu 
phát sáng. Dây kim loại không thể 
bốc cháy vì bên trong bóng đèn là 
môi trường chân không nhưng nó 
cũng đồng thời giải phóng ra một 
lượng lớn năng lượng. Tuy nhiên, 


chỉ khoảng 20% phần năng lượng 
này dùng cho chiếu sáng, phần còn 
lại là hao phí dưới dạng nhiệt. 


Đèn LED chiếu sáng trong nhà 


» Đèn LED tuýp 

» Đèn LED tròn 

« Đèn LED âm trần 

» Đèn LED nhà xưởng 
» Đèn LED downlight 
» Đèn LED spotlight 


Đèn LED chiếu sáng ngoài trời 


» Đèn đường LED 
s Đèn pha LED 
° Đèn LED âm đất 


Đèn LED chuyên dụng 


Đèn LED đa sắc 

Khả năng chiếu sáng tăng đã thấy 
được đèn LED đa sắc ngày càng 
được đưa vào ứng dụng trong các 
[lĩnh vực mà trước đây thay vì dùng 
đèn sợi đốt. 

Có lẽ ví dụ rõ ràng nhất là đèn sau 
của xe hơi, bắt đầu được thay thế 
hầu hết bằng đèn LED đỏ ngay sau 


khi hiệu quả của đèn LED được 
công nhận. 


Màn hình LED 

Sự ra đời của màu lam sáng, màu 
cuối cùng trong bộ ba màu đỏ- 
lục-lam, đã dẫn đến sự ra đời của 
màn hình màu. 

Ví dụ, màn hình video lớn hoạt 
động dựa trên cụm đèn LED đỏ, lục 
và lam thường thấy tại các sự kiện 
thể thao. Đèn LED ngày nay cũng 
được sử dụng như đèn chiếu nền 
phía sau cho các TV LCD và màn 
hình video, khi cả hai đều bật cùng 
lúc - màn hình LCD tích hợp với bộ 
lọc màu riêng, hoặc quá trình nhấp 
nháy nhanh liên tục cho phép màn 
hình LCD đơn sắc tạo ra hình ảnh 
màu. 

Phương pháp nhấp nháy Đ-L-L-Đ- 
L-L này cũng là cơ sở cho kĩ thuật vi 
hiển thị near-to-eye (NTE). 

Bên cạnh đó, sự ra đời của đi-ốt 
lazer màu lam đã cho phép dung 
lượng lưu trữ của đĩa quang học 
tăng lên cao hơn của đĩa CD (lazer 
hồng ngoại) và đĩa DVD (lazer đỏ). 


| Viettronics 


TH Ủ Dị) 


5. Hệ thống đèn LED Chiếu sáng - Viettronics Thủ Đức 


Lưu ý 


Trong một vài trường hợp, đèn LED 
không phải là giải pháp thích hợp 
và hiệu quả về năng lượng. Vì vậy, 
cần dùng tỉ lệ lumens/watt để so 
sánh một vài lựa chọn chiếu sáng 
với nhau như loại chiếu sáng văn 
phòng hay đường phố. 


Về chúng tôi 


Công ty Cỗổ phần Điện tử Thủ Đức 
(Viettronics Thủ Đức) là một trong 
những thành viên của Tổng công 
ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt 
Nam (VEIC). Hệ thống đèn LED 
chiếu sáng được thành lập được 
hình thành từ Dự án: “Sản xuất LED 
chiếu sáng công nghệ cao tiết kiệm 
năng lượng và bảo vệ môi trường 
dùng trong công nghiệp và dân 
dụng” của VEIC là dự án đầu tư với 
100% vốn đầu tư đề thành lập Điện 
tử Thủ Đức. 


Địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Điện tử Thủ Đức 
15C Nguyễn Văn Trỗi, P. 12 

Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam 
Website: www.vtd.net.vn 


Đèn LED trong bóng đèn tròn thông thường 
(Nguồn: www.vtd.net.vn) 


Đèn LED hỗ trợ thiết kế mới cho đèn đường 
(Nguồn: www.vtd.net.vn) 


VEIC đã tồn tại hơn 40 năm và trong 
tổ chức, hoạt động SXKD thường 
xuyên có hiệu quả cao, mang lai 
nhiều lợi ích cho Nhà nước, Tổng 
công ty, cỗ đông và CBCNV. Đầu tư 
và liên doanh, liên kết là một yếu tố 
quan trọng tạo nên thành công của 
VTD trong thời gian qua. 


30 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A 
Quận 9, Tp. HCM, Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 837-313-563 
Email: info@vtd.net.vn 


21 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Gạch Bê tông Khí chưng áp - AAC 


Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên 


Gạch bê tông nhẹ khác với bê tông 
thường bởi việc sử dụng các vật liệu 
tự nhiên với trọng lượng nhẹ (khối 
tập hợp) như đá bọt (đá núi lửa) 
thay thế cho cát, sỏi được sử dụng 
trong hỗn hợp kết cấu bê tông thông 
thường. 


Gạch bê tông nhẹ chỉ bằng khoảng 
một nửa trọng lượng của kết cấu bê 
tông đặc. Nó có thể được pha trộn 
từ hỗn hợp kết cấu trọng lượng nhẹ 
bao gồm chất khoáng, đá trân châu 
và đá bọt. Một số thành phần phù 
hợp hầu như có sẵn ở khắp mọi 
nơi. 


Khái quát sản phẩm 


Trọng lượng nhẹ 

Gạch bê tông nhẹ ACC nhẹ hơn từ 
1/3 đến một nửa so với gạch đất 
nung và chỉ bằng 1/4 trọng lượng 
gạch bê tông thường. Nguyên nhân 
chính là do kết cấu bọt khí chiếm 
đến 80% toàn bộ cấu tạo bên trong 
viên gạch. 


22 


(Nguồn: e-block.com.vn) 


Đây là đặc tính nỗi trội giúp tiết kiệm 
lượng vật liệu làm khung, móng 
cọc, cũng như giúp vận chuyến, thi 
công dễ dàng. 


Cách âm tốt 

Gạch bê tông nhẹ ACC có cách tản 
âm tự nhiên nhờ vào cấu trúc bọt 
khí và khả năng hấp thụ âm thanh 
vượt trội. Dù âm thanh từ bên ngoài 
đi vào phòng hay từ trong phòng đi 
ra đều bắt buộc chuyển động theo 
đường zig-zag, sóng âm bị chia 
nhỏ dần tại các đường gãy và giảm 
đến mức tối thiểu khi xuyên được 
qua tường. 


Cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng 
Gạch bê tông nhẹ AAC có hệ số 
dẫn nhiệt rất thấp, vì vậy sẽ dẫn đến 
hiệu ứng đông ấm, hạ mát. Cũng 
nhờ vậy, mức điện dùng cho điều 
hòa nhiệt độ được tiết kiệm đến 
40%, tạo giá trị lâu dài cho người 
sử dụng. Đồng thời, tường ngăn 
xây bằng gạch bê tông nhẹ AAC có 
thể chịu đựng trên mức 1,200 °C. 


Độ chính xác cao 

Gạch bê tông nhẹ AAC có kích 
thước xây dựng lớn, được sản xuất 
theo kích thước chuẩn, giúp việc 
xây tường có độ chính xác cao, 
giảm thất thoát vữa để trát phẳng 
mặt. Chính điều này góp phần giảm 
chi phí vữa và thời gian hoàn thành 
so với gạch đất nung thông thường. 


Độ bền vững cao 

Gạch bê tông nhẹ AAC là loại vật 
liệu xây dựng có tính đồng nhất, có 
gốc là bê tông và được dưỡng hộ 
trong điều kiện hơi nước bão hòa 
áp suất cao. Nhờ quá trình chưng 
áp, các thành phần hóa học và cấu 
trúc tinh thể được ổn định để tạo ra 
kết cấu vững chắc bao gồm chủ yếu 
là khoáng tobermorite. Vì thế, gạch 
bê tông nhẹ EBLOCK có độ bền 
vững theo thời gian, có cường độ 
chịu lực cao nhất trong các loại vật 
liệu có dạng xốp và ổn định hơn các 
dạng gạch bê tông thông thường. 


Chống nhiều loại côn trùng 

Là vật liệu không bị tấn công bởi 
mối, mọt, kiến hay các sinh vật khác 
trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. 


Thân thiện môi trường 

Gạch bê tông nhẹ AAC là một sản 
phẩm xây dựng thân thiện với sinh 
thái, từ nguyên liệu cho đến quá 
trình sản xuất. Sản phẩm làm giảm 
chất thải độc hại và lượng khí thải 
gây hại cho môi trường. Gạch bê 
tông nhẹ AAC rất được khuyến 
khích sử dụng bởi VGBC. 


6. Gạch bê tông Khí chưng áp AAC - Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên 


ẹ Lợi ích 


Hiệu quả của việc sử dụng gạch bê 
tông nhẹ EBLOCK thay cho gạch 
đất sét nung đã được Viện Vật liệu 
xây dựng tính toán cho công trình 
nhà 9 tầng tại thị xã Cẩm Phả, 
Quảng Ninh và cho ra kết quả như 
sau: 


- Giảm 20% phản lực đầu cọc 
giúp giảm chiêu dài cọc móng. 


- Giảm 15% khối lượng thép cột. 
- Giảm 10% khối lượng thép dầm. 


Song song với Viện Vật liệu xây 
dựng Việt Nam, Công ty Meinhardt 
Việt Nam cũng tiến hành nghiên 
cứu so sánh hiệu quả của việc sử 
dụng gạch bê tông nhẹ AAC thay 
thế cho gạch đất sét nung trong 
một công trình nhà 18 tầng tại Tp. 
HCM. 


Kết quả cho thấy sử dụng gạch bê 
tông nhẹ AAC đã tiết kiệm 4,6% 
tổng chỉ phí đầu tư xây thô cho toàn 
bộ tòa nhà. 


Các kết quả trên dựa trên giả định 
gạch bê tông nhẹ AAC được đưa 
vào từ giai đoạn thiết kế cơ sở. Tuy 
nhiên, theo Meinhardt, việc sử dụng 
gạch bê tông nhẹ AAC cho những 
dự án đã thiết kế móng và kết cấu 
theo tiêu chuẩn gạch xây thông 
thường cũng sẽ mang đến hiệu quả 
về tiết kiệm chỉ phí và lợi ích cho 
người sử dụng cuối cùng. 


(Nguồn: e-block.com.vn) 


Khái quát đặc điểm nỗi trội của gạch bê tông nhẹ AAC 
(Nguôn: e-block.com.vn) 


23 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


24 


Trung tâm thương mại VINCOM 
(Nguồn: Michael Waibel 2013) 


Hội nghị - Tiệc cưới SAPHIRE 
(Nguồn: Phan Thị Khánh An 2013) 


Đại học quốc tế RMIT Việt Nam 
(Nguồn: Michael Waibel 2013) 


Về chúng tôi 


Mới đây nhất, trong Quyết định 
567/QĐ-TTg ngày 28/04/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
tổng thể quy hoạch ngành vật liệu 
xây dựng ở Việt Nam, Chính phủ 
đã giao Bộ Xây dựng chủ trì xây 
dựng chương trình phát triển vật 
liệu xây dựng xanh đến năm 2020. 
Trong đó, nhiệm vụ chính là đưa ra 
giải pháp mới để thay thế các loại 
vật liệu truyền thống bằng vật liệu 
mang giá trị về năng lượng như 
gạch không nung. Trong đó, Gạch 
bê tông AAC được Chính phủ Việt 
Nam chọn làm giải pháp thay thế 
cho gạch đất sét nung truyền thống 
vì những đặc tính ưu việt, nỗi trội 
cùng quy trình sản xuất thân thiện 
với môi trường. 

Gạch EBLOCK (AAC) là gạch bê 
tông nhẹ cao cấp được Công ty Cổ 
phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên 
sản xuất theo công nghệ của Đức. 
EBLOCK là sản phẩm Gạch bê 
tông nhẹ cao cấp đầu tiên được 
sản xuất ở Việt Nam đáp ứng tiêu 
chuẩn TCVN 7959: 2008 và được 
Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 
(VGB©O) khuyên dùng. 

Gần đây, sản phẩm này ngày càng 
trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam. 
Sản phẩm ngày càng được áp dụng 
cho các công trình khách sạn, tòa 
nhà cao tầng, nhà ở, cơ sở giáo dục 
và các tòa nhà công nghiệp. 


Công ty Cổ phần Gạch khối Tân Kỷ 
Nguyên 

60 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1, 
Tp. HCM, Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 835-267-177 
Email: info@e-block.com.vn 

Website: www.e-block.com.vn 


Dự án tiêu biểu 


Công trình dân dụng 

- Nhà anh Hữu Đức 
11B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, 
Tp. HCM 

- Nhà anh Dương 
C4, Phạm Hùng, 
Huyện Bình Chánh, Tp. HCM 

- Nhà chị Thu An 
345 Cầu Tràm, 
Huyện Cần Đước, tỉnh Long An 


Công trình cao tầng 
- Trung tâm thương mại VINCOM 
70 - 72 Lê Thánh Tôn, Q1, 
Tp. HCM 
- INDOCHINA Plaza, Hà Nội 


Nhà hàng và khách sạn 
- Khách sạn IBIS - Q7, Tp. HCM 
- Hội nghị tiệc cưới SAPHIRE 
526 Điện Biên Phủ, 
Q. Bình Thạnh, Tp. HCM 


Trường học 
- Đại học quốc tế RMIT - Cơ sở 
Nam Sài Gòn 
702 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, 
P. Tân Phong, Q7, Tp. HCM 


Nhà máy, xí nghiệp 
- Nhà máy sản xuất PHONAK 
Việt Nam - KCN Singapore 1, 
tỉnh Bình Dương 
- Phòng thí nghiệm EBLOCK, 
KCN Thịnh Phát, tỉnh Long An 


Chỉ nhánh Long An 

Cụm Công nghiệp Thịnh Phát, Áp 3, 
Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, 
Tỉnh Long An 

Điện thoại: +84 (0) 723-640-015 


7. Tắm thạch cao - Boral Gypsum Việt Nam 


Tâm thạch cao 


Boral Gypsum Việt Nam 


Tắm thạch cao là vật liệu xây dựng 
được sử dụng phổ biến nhất trên 
khắp thế giới cho trần, vách nội thất. 
Sản phẩm được sản xuất từ bột 
thạch cao, được biết dưới tên hóa 
học calcium sulphate dehydrate. 
Phần lõi được nằm giữa hai lớp 
giấy có định lượng lớn, bề mặt của 
giấy rất thích hợp cho việc sơn phết 
hoặc làm giấy dán tường. Tấm 
thạch cao có cạnh dài và vuông rất 
thích hợp cho việc xử lý các mối nối. 


Hệ thống tắm thạch cao cung. cấp 
các giải pháp đa dạng và kinh tê bởi 
trọng lượng nhẹ và hiệu quả cao. 


Tắm thạch cao tiêu chuẩn 

Là sản phẩm có nhiều chức năng 
và hỗ trợ trong việc trang trí nội thất 
hiện đại, thích hợp cho ứng dụng 
trần và tường. Sản phẩm có thể 
được sử dụng kết hợp với hệ khung 
gỗ, kim loại và công trường tô xây 
để kiến tạo những công trình đẹp, 
bền, hiệu quả kinh tế cao. 


Standardcore 

Tắm thạch cao tiêu chuẩn STAN- 
DARDCORRE là loại sản phẩm hiện 
đại, linh hoạt hiện nay với các đặc 
tính nỗi trội về sự ỗn định, bền vững. 


Boral StandardPlus 

Sản phẩm Boral StandardPlus 
được phát triển để phục vụ cho thị 
trường miền Bắc và miền Trung để 
khắc phục tình trạng giảm khả năng 
chống võng của tắm thạch cao cũng 
như khả năng bắn vít và chống âm. 


Tắm thạch cao kỹ thuật 

Việc gia tăng không ngừng các nhu 
cầu đa dạng của khách hàng đòi hỏi 
tắm thạch cao không chỉ sử dụng 
trong việc trang trí thẩm mỹ mà 
còn có thể lắp đặt dễ dàng, nhanh 
chóng và sử dụng trong công trình 
với nhiều công năng khác nhau. 
Công ty Boral đã phát triển một loạt 
các sản phẩm tắm thạch cao kỹ 
thuật với nhiều tính năng đặc biệt, 
do đó đáp ứng được phần lớn nhu 
cầu khách hàng. Tắm thạch cao kỹ 
thuật có thể được sử dụng chống 
cháy, chống âm, chống va đập, gia 
tăng mức độ cách âm, v.v. HeatBloc 
— tấm thạch cao cách nhiệt là sản 
phẩm tiêu biểu của nhóm thạch cao 
kỹ thuật, điều hòa ngôi nhà với sự 
thay đổi của nhiệt độ bên ngoài, duy 
trì nhiệt độ ổn định cần thiết, giảm 
nguồn năng lượng sử dụng thay thế 
và cuối cùng làm tăng chất lượng 
không khí sống bên trong ngôi nhà. 


MoistBloc được thiết kế đặc biệt 
nhằm mục đích sử dụng ốp trần, 
tường trong khu vực ẩm ướt như 
phòng tắm, nhà bếp, và ngay cả 
trong các phòng tắm vòi hoa sen. 


FireBloc là sản phẩm trang trí nội 
thất hàng đầu trong công tác chống 
cháy và được sử dụng rộng rãi trên 
khắp thế giới cho các công trình 
thương mại và dân sự. 


HeatBloc ngăn chặn phần lớn sức 
nóng mặt trời, duy trì nhiệt độ bên 
trong phòng, giảm điện năng tiêu 
thụ của hệ thống điều hòa nhờ mặt 
sau tắm thạch cao có thêm lớp tắm 
phản nhiệt. 


Multistop 

Tắm thạch cao “3 trong 1”, kết hợp 
hiệu quả 3 tính năng vượt trội: 
chống cháy, chống va đập và cách 
âm. Sản phẩm này rất lý tưởng cho 
các giải pháp trang trí trực tiếp ở khu 
vực có lượng người lưu thông lớn. 


dBBloc mang lại khả năng nỗi trội 
về cách âm so với các loại tấm 
thạch cao khác. Dễ cắt, định hình 
và lắp đặt. Có thể thi công dễ dàng 
kết hợp tính năng chống cháy tốt 
góp phần làm tăng đáng kể hiệu 
quả của các công trình. 


EchoBloc 

Tấm thạch cao tiêu âm EchoBloc 
được sử dụng kết hợp giữa giải 
pháp tiêu âm và trang trí thẳm mỹ 
cho các công trình xây dựng. 


Shaftliner 

Hệ Shaftliner có thể chống cháy lên 
đến 2 giờ và cho phép thi công vách 
từ một phía. 


(Nguồn: www.boral.com.vn) 


25 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


26 


Trung tâm tài chính Bitexco 
(Nguồn: Michael Waibel 2011) 


Lotte Mart Phú Mỹ Hưng 
(Nguồn: Michael Waibel 2013) 


IIll lỊ | I Í: 
l 


- Sài Gòn Paragon 
(Nguôn: Michael Waibel 2012) 


Ceiling Tiles 

BGV cung cấp bộ sưu tập trần trang 
trí tắm lõi thạch cao với nhiều mẫu 
mã đa dạng, được lắp với khung 
trần nổi Boral để cho một hệ trần 
hoàn thiện. Tắm trần thạch cao luôn 
đáp ứng chất lượng bề mặt mịn và 
khả năng phản xạ ánh sáng cao. 


Cleantouch: cung cấp một loạt các 
thiết kế độc đáo khác nhau. Lớp 
lõi thạch cao được bảo vệ bởi lớp 
nhựa PVC chất lượng cao với bề 
mặt tuyệt đối nhẫn mịn và bền, dễ 
dàng cho việc vệ sinh tắm trần. 


Boral Colortouch: được bao phủ 
bởi một lớp sơn trên bề mặt. Sản 
phẩm được sản xuất bởi hệ thống 
máy móc hiện đại với 2 lớp sơn 
và 3 lần sấy khô tạo ra chất lượng 
hoàn hảo cho tắm trần trang trí. 


Boral Arttouch: được bao phủ bởi 
lớp sơn và họa tiết được tạo hình 
ngay trên bề mặt. Sản phẩm được 
sản xuất bằng hệ thống máy móc 
hiện đại với 2 lớp sơn chất lượng, 
cho phép bạn sử dụng ngay lập tức 
mà không cần sơn thêm một lớp 
sơn nào khác. 


EchoBloc Tile: là sản phẩm thạch 
cao có tính năng tiêu âm, được sơn 
màu và đục lỗ hình tròn hoặc vuông 
bằng dây chuyền công nghệ cao. 


Các dự án 


Phòng dự án của BGV đã mang 
đến cho Chủ đầu tư và kiến trúc sư 
các giải pháp về trần và vách tuân 
theo các tiêu chuẩn quốc tế như tiêu 
âm, cách âm, chống cháy, chống va 


đập. Giải pháp đã được ứng dụng 
cho một số công trình trọng điểm ở 
Việt Nam. 


Công trình dân dụng 

Khu dân cư Estella 

Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM 
Chủ đầu tư: Keppel Land & Tien 
Phuoc 

Số lượng thạch cao: 44,000 m2 
XI Riverview Palace 

Phường Thảo Điền, Quận 2, 

Tp. HCM 

Chủ đầu tư: Keppel Land & Tien 
Phuoc 

Số lượng thạch cao: 128,000 m2 


Công trình thương mại 

Lotte Mart Phú Mỹ Hưng 
Quận 7, Tp. HCM 

Chủ đầu tư: Lotte Mart 

Số lượng thạch cao: 80,000 m2 
Sài Gòn Paragon 

Quận 7, Tp. HCM 

Chủ đầu tư: Khai Silk. 

Số lượng thạch cao: 40,000 m2 
Trung tâm tài chính Bitexco 
Quận 1, Tp. HCM 

Chủ đầu tư: Bitexco Group 

Số lượng thạch cao: 120,000 m? 


Công trình công nghiệp 

Nhà máy Samsung Mobile 
KCN Yên Phong, Bắc Ninh 
Chủ đầu tư: Samsung Việt Nam 
Số lượng thạch cao: 28,000 m2 
Nhà máy General Electric 
KCN Nomưra, An Dương, 

Hải Phòng 

Chủ đầu tư: GE group 

Số lượng thạch cao: 18,000 m2 
(trần nổi) 

Nhà máy Pepsi 

Bắc Ninh 

Chủ đầu tư: Pepsi Việt Nam 


Về chúng tôi 


Có mặt tại Việt Nam vào năm 2005, 
Boral Gypsum Việt Nam (BGV) là 
công ty đầu tiên xây dựng nhà máy 
sản xuất tắm thạch cao tại Việt Nam 
với thương hiệu LAGYP, đến nay 
BGV đã hoàn thiện bộ sản phẩm, 
cung cấp giải pháp trần và vách 
thạch cao ứng dụng trong nội thất. 


Trong năm 2012, tiếp nối việc sở 
hữu 100% liên doanh Lafarge Boral, 
thương hiệu BORAL sẽ là nhân tố 
chính để thúc đầy và quyết định việc 
cung ứng các sản phẩm và hệ thạch 
cao tại Việt Nam. Các sản phẩm và 
hệ thạch cao Boral được phân phối 
khắp Việt Nam với đội ngũ bán hàng 
và kỹ thuật hỗ trợ hệ thống Nhà 
Phân Phối và Đại Lý được phân bổ 
rộng rãi trên toàn quốc. 


Kế thừa kinh nghiệm toàn cầu của 
tập đoàn Boral, Nhà máy BGV đặt 
tại Tp. HCM cho ra đời sản phẩm 
tấm thạch cao, khung kim loại và 
các phụ kiện đạt tiêu chuẩn quốc 
tế thông qua việc sử dụng qui trình 
sản xuất LEAN, các nguyên liệu, 


7. Tắm thạch cao - Boral Gypsum Việt Nam 


quy trình thân thiện môi trường 
tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn tập 
đoàn Boral và quy định của cơ quan 
chức năng về môi trường, bao gồm 
khả năng tái chế sản phẩm. 


Thành tích 


- Sản phẩm và hệ thạch cao Boral 
được sản xuất từ nguồn nguyên 
liệu bền vững và dễ dàng tái chế. 
- Tấm thạch cao Boral ít tiêu thụ 
năng lượng tính trên mét vuông 
khi so sánh với các vật liệu nặng 
khác. 

- Tắm thạch cao Boral là vật liệu 
tốt cho sức khỏe vì giảm thiểu 
lượng khí hữu cơ bay hơi độc hại 
(VOC), góp phần cải thiện chất 
lượng không khí trong nhà. 

- Ứng dụng hệ thạch cao Boral 
giúp giảm kích thước nền móng 
công trình, giảm tác động đến đất 
nền và môi trường xung quanh 
công trình. 

- Khả năng cách nhiệt của hệ 


trần và vách thạch cao Boral tăng 
lên dễ dàng khi kết hợp với bông 
cách nhiệt. 

- Vách thạch cao Boral giúp cho 
công trình được làm mát hoặc 
sưởi ấm nhanh hơn. 

- Vách thạch cao Boral được dỡ 
bỏ hoặc thay đổi dễ dàng khi cải 
tạo nội thất. 

- Sữa chữa vách thạch cao Boral 
dễ dàng khi bị cào xước hoặc 
chọc thủng. 


¿ Bảo vệ môi trường 


Mục tiêu kinh doanh của Boral 
Gypsum Việt Nam liên kết chặt chẽ 
với cam kết tôn trọng cộng đồng, 
giảm thiểu tác động của hoạt động 
sản xuất đến môi trường. Chính 
sách môi trường toàn diện của 
Boral bao hàm từ khai thác đến tái 
chế vật liệu thô, quản lý sự tác động 
môi trường của từng sản phẩm 
riêng rẽ kể cả các nhà cung cấp, 
bảo vệ thiên nhiên hoang dã. 


BORAL 


Địa chỉ: 

Boral Gypsum Việt Nam 

Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh 
Lầu 9, Tòa nhà Bitexco, 

19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM 
Email: boralsolution@vn.boral.com 
Điện thoại: +84 (0) 839-151-400 


Văn phòng đại diện Hà Nội 
Phòng 501 - Tầng 5, 

Tòa nhà Anh Minh 

Số 36 Hoàng Cầu, 

Quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: +84 (0) 435-149-590 


° ° 
"—:. ÔÖÔˆÔÖˆÔÖˆÖÔÖ`ˆ......................K...................................................(................Ố....ỘŨ.Ố...................«ắ 


27 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Gạch Bê tông FICO 


Công ty TNHH FICO 


Gạch bê tông FICO là vật liệu xây 
dựng không nung mới đã được sản 
xuất từ chất thải công nghiệp như tro 
bay / xỉ than, cát / sỏi, xi măng và 
phụ gia polymer. 


Việc sản xuất loại gạch này không sử 
dụng đất nông nghiệp, chất đốt (do 
không nung) nên không gây ô nhiễm 
môi trường, đây là sản phẩm VLXD 
“thân thiện với môi trường”. Đáp ứng 
tất cả các yêu cầu về gạch xây theo 
tiêu chuẩn Việt Nam, gạch bê tông 
FICO là một sự thay thế rất thích 
hợp cho gạch nung truyền thống. 


_ Kết nói bền vững 
(Nguôn: Fico Co. 2013) 


28 


Lợi ích 


Các đặc điểm nỗi trội của gạch bê 
tông FICO là: 

- Kích cỡ chính xác, bề mặt phẳng. 
- Có thể sử dụng ximăng để dán 
gạch, do đó mạch vữa rất mỏng 
giúp giảm tải trọng công trình. 

- Thi công hệ thống ngầm dễ dàng. 
- Nguyên liệu địa phương: xi măng, 
cát, đá mi bụi, phế liệu công nghiệp 
như tro bay, bọt đá, sỏi, xà bản, 
đất, đá tổ ong, v.v) 

- Sản phẩm có giá thành cạnh tranh 
hơn so với gạch đất nung. 

- Cường độ nén: 0.6 - 1 Mpa. 


Chịu lực: trên 100kg 
(Nguôn: Fico Co. 2013) 


Về chúng tôi 


Nguồn nhân lực: 7,000 nhân viên. 


Hệ thống máy móc và thiết bị tiên 
tiến hiện đại: không ngừng được 
cải tiến, đổi mới để phục vụ cho sản 
xuất và thi công xây lắp. 


Trí lực 

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực sản xuất và kinh doanh vật liệu 
xây dựng. FICO đã trở thành một 
trong những tập đoàn đi đầu về sản 
xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, 
đầu tư xây dựng các công trình, 
khai thác khoáng sản, v.v. 


Nhẹ hơn gạch sét nung tính trên 
0,25 m? tường hoàn thiện 
(Nguôn: Fico Co. 2013) 


Hoạt động 


Lĩnh vực hoạt động chính: 

- Sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Kinh doanh vật liệu xây dựng. 

- Kinh doanh bắt động sản và cơ 
sở hạ tầng. 

- Xây lắp công trình dân dụng và 
công nghiệp (xử lý nền đất yếu, 
xây dựng nhà cao tầng). 


Hệ thống nhà máy sản xuất xi 
măng của FICO: 
- NM Xi măng FICO Tây Ninh 
công suất 4.000 tấn 
clinker / năm. 
- NM Xi măng FICO Hiệp Phước 
công suất 1.000.000 tấn / năm. 
- Nhà máy Xi măng trắng FICO 
BMT công suất 100.000 tấn / năm. 
- NM Xi măng DIC Bình Dương 
công suất 300.000 tấn / năm. 


8. Gạch Bê tông FICO - Công ty TNHH FICO 


s7 


CAI 
TVwtrrtrtfi 


FICO Tower ở Tp. HCM (Nguồn: Michael Waibel 2013) 


Dự án tham khảo 


Kinh doanh bất động sản và cơ 
sở hạ tâng: 


City Garden 

59 Ngô Tắt Tó, P.21, 

Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 
Căn hộ: 927 căn. 
www.citygarden.com.vn/en/ 
Dự án Vitaly 

2/34 Phan Huy Ích, P.15, 
Quận Tân Bình, Tp. HCM 
Căn hộ: 192 căn. 

Nhà phố: 45 căn. 

Dự án FICO Tower 

927 Trần Hưng Đạo, P.1, 
Quận 5, Tp. HCM 

Văn phòng cho thuê: 10 tầng 
Căn hộ: 80 căn. 

Chung cư cao cấp Horizon 
214 Trần Quang Khải, Quận 1 
Căn hộ: 251 căn. 


Công ty Cổ phần VLXD Số 1 
Công ty TNHH 

Lầu 15 Sailing Tower, 111A Pasteur, 
P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM 


Dự án Xây lắp Công trình Dân 
dụng & Công nghiệp 

FICO tham gia vào lĩnh vực xây lắp 
các công trình dân dụng và công 
nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực thi công 
xử lý nền đất yếu. Các công trình 
đã tham gia thực hiện đều được các 
chủ đầu tư đánh giá cao về hiệu quả 
kinh tế và chất lượng công trình. 


Thành tích 


Huân chương Độc lập hạng Nhất. 
Huân chương Lao động hạng Nhắt. 
Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ. Giấy chứng nhận chất lượng 
của các hội chợ tại Mỹ, Châu Âu, 
Nhật, Hàn Quốc. Hầu hết các đơn vị 
đạt chứng chỉ ISO 9001-2000, ISO 
9001-2002. Huy chương Vàng hội 
chợ VIETBUILD nhiều năm liền. 


Điện thoại: +84 (0) 838-230-809 
Email: fico(@fico.com.vn 
Website: www.fico.com.vn 


29 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Các sản phẩm xanh từ tre 


Pinctadali Việt Nam 


Tre thuộc loại cây thân cỏ chứ không 
phải cây thân gỗ, tre trưởng thành có 
hình dáng rất đặc biệt. Đặc biệt nhất 
là vẻ ngoài bắt mắt của các đường 
kẻ hơi sẫm màu hơn được tạo bởi 
các đốt của nó - một đặc điểm hoàn 
toàn khác với gỗ. Tính thâm mỹ khác 
của tre còn do có các thớ dày đặc 
và sự tương đồng về màu sắc của 
chúng. 

Thông thường trước bán, tre đã có 
màu sắc tươi sáng tự nhiên hoặc 
màu tối hơn khi đã qua cacbon hóa. 
Cacbon hóa là quá trình để cho tre 
chịu hơi nước và áp suất. Điều này 
đã làm thẫm màu của hàm lượng 
đường trong sợi của tre để nó có 
màu nâu mật. Độ sẫm của màu phụ 


30 


Rừng tre dọc theo sông Hồng, Việt Nam (Nguồn: Michael Waibel 2013) 


thuộc vào độ dài của quá trình. 
Thành phẩm sẽ được hoàn thiện 
bởi việc tạo thành các loại cấu trúc 
ván khác nhau. Các lựa chọn bao 
gồm ván đặc thớ ngang hoặc dọc, 
và ván tre ép khối. 


Điều ngạc nhiên là tre tuy thuộc 
loại cây thân cỏ, lại rỗng bên trong 
nhưng thực tế lại bền hơn hầu hết 
các loài cây thân gỗ khác. Một số 
loài tre được đánh giá có độ cứng 
Janka cao hơn gỗ thích và gần gấp 
đôi so với gỗ sồi đỏ — tiêu chuẩn 
của cây thân gỗ. Bên cạnh độ cứng 
cao, tre cũng rất đàn hồi và có thể 
chịu tác động lớn hơn so với hầu 
hết các loại cây gỗ mà không móp. 


Độ cứng và độ đàn hồi: là bộ đôi 
thể hiện độ bền. 

Đặc tính nổi bật khác của tre là 
sự tương đồng về kích thước và 
chống ẩm. 

Một yếu tố khác làm cho tre ít bị 
cong vênh là do chúng phát triển 
trong vùng nhiệt đới. Vì vậy, chúng 
cũng tự có khả năng chống ẩm. 
Điều này làm cho tre thích hợp để 
dùng trong các khu vực như phòng 
tắm và nhà bếp nơi sàn gỗ thường 
không được khuyến khích. Tất 
nhiên, có khả năng chống ẩm có 
nghĩa tre cũng không làm trơn trợt 
và cũng không bị ố bẩn - một tính 
năng thích hợp cho bất kỳ mẫu sàn 
thanh lịch nào. 


Khái quát sản phẩm 


Sàn tre ép nan 

Ván lát sàn tre đem đến cho nhà 
bạn vẻ đẹp tự nhiên mà không gây 
ảnh hưởng đến môi trường thiên 
nhiên. Là một trong những quà 
tặng tuyệt vời nhất của tự nhiên cho 
nhân loại, tre đã được sử dụng cho 
nhiều mục đích. Trong thời hiện đại 
nó đã trở thành lựa chọn cho vật 
liệu gỗ để làm các vật dụng và cả 
đồ trang trí mang tính thâm mỹ cao 
và thân thiện với môi trường. 

Khi thi công, các miếng ván tre 
được xếp và dán lại với nhau theo 
chiều ngang tạo thành sàn tre ép 
ngang. Sàn tre ép dọc thì ngược 
lại, các miếng ván được xếp và dán 
lại theo chiều dọc của nhau. 

Độ bằn và tính ổn định không phải 
là vấn đề người tiêu dùng lo lắng, 
bởi vì sàn tre ít nhất có độ bền 
tương đương một số loại gỗ khác 
thường được dùng để lát sàn, như 
gỗ sồi đỏ, và hơn 50% không bị 
giãn nở do ảnh hưởng của thay đổi 
khí hậu theo mùa gây ra. 


Sàn tre ép khối 

Sàn tre ép khối được làm bằng 
cách nén “sợi” của nan tre bằng áp 
lực lớn, và sử dụng hợp chất hữu 
cơ dạng keo khó bay hơi (VOC). 
Các đốt tre được chia ra, cắt nhỏ 
thành từng sợi, và được ép lại bằng 
máy ép với áp lực 2500 tấn. Sau 
đó, khối tre ép được cắt thành ván 
sàn và phủ lớp sơn ngoài. 


9. Các sản phẩm xanh từ tre - Pinctadali Việt Nam 


Trọng lượng riêng của tre ép khối 
đạt tới 1.100 kg/m3 và cứng gấp 2 
lần so với gỗ sồi. Tre ép khối rất dễ 
uốn và trông giống như bắt kỳ khối 
gỗ tự nhiên nào. Sàn tre ép khối 
có khả năng chịu mài mòn tốt, rất 
thích hợp để sử dụng ở những nơi 
có mật độ đi lại cao như văn phòng, 
nhà hàng, khách sạn hay phòng 
khách gia đình. 


Sàn tre ngoại thất 
Sàn tre ngoại thất là một loại sản 
phẩm mới từ tre làm bằng tre tự 
nhiên và một số vật liệu khác. Vật 
liệu xây dựng này là một sự kết hợp 
giữa tính bền và chống ẩm, có thể 
sử dụng dưới ánh sáng mặt trời, 
được thiết kế để chịu đựng thời tiết 
và sự khắc nghiệt của các điều kiện 
bao gồm cả mưa bão và khu vực 
giao thông đông đúc. Bề mặt sàn 
rất chất lượng cùng với màu gỗ tự 
nhiên và hiếm khi cần bảo trì. 

Tính năng chính của ván sàn tre 

ngoại thất: 

1. Thân thiện môi trường, tiết kiệm 
tài nguyên rừng. 

2. Khả năng chịu nước, được 
chứng minh trong điều kiện 
nước mặn. 

. Phù hợp cho người đi chân trần, 
chống trơn trượt, không nứt hay 
cong vênh. 

. Không cần sơn, ít khi bảo trì. 

. Không ảnh hưởng bởi thời tiết, 
chịu nhiệt độ từ -40'C đến +60°C. 

. Không bị mối và côn trùng làm 
hư hại. 

. Dễ thi công và vệ sinh. 


+z 
—¬ 


Sàn tre ép nan - 2008 
(Nguồn: Pinctadali Việt Nam 2012) 


(Nguồn: Pinctadali Việt Nam 2012) 


31 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Óp tường tre - 2008 
(Nguồn: Pinctadali Việt Nam 2012) 


Khu du lịch biển ở Vịnh Hạ Long - 2008 
(Nguồn: Pinctadali Việt Nam 2012) 


Óp tường & trần tre ép 


Đặc tính thương mại 

- Thân thiện môi trường. 

- Màu tre tự nhiên. 

- An toàn và không độc hại. 
- Chịu mài mòn, va đập tốt. 
- Vệ sinh dễ dàng. 


Vật dụng bằng tre 

Vật dụng bằng tre thường làm bằng 
tre ép - một sáng kiến rất mới nhưng 
cũng đã phổ biến ở nhiều quốc gia. 
Đồ nội thất bằng tre có độ bền cao, 
thiết thực và mang vẻ ngoài hiện đại. 


32 


Lợi ích về môi trường 

Trong thời đại mà mối quan tâm về 
việc cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên 
ngày càng tăng, đặc biệt là cây gỗ 
rừng, do đó xu hướng sử dụng sàn 
tre đã trở nên rất kịp thời. 

Tre lớn rất nhanh so với cây gỗ. 
Trung bình với tre trưởng thành có 
độ cao hơn 50 mét, và có thể thu 
hoạch trong 5 năm. Ngoài ra, vì nó 
là cây thân cỏ nên sau đó có thể 
thu hoạch tiếp tục cũng từ cùng một 
cây. So sánh với một cây thân gỗ 
trồng ở bất cứ nơi nào cũng mắt từ 
ba thập kỷ đến hơn một trăm năm 
để trưởng thành, tùy thuộc vào loài. 
Tre cũng ít tến kém hơn nhiều loài 
cây thân gỗ và được mua với các 
kiểu thi công như đóng, ghim hoặc 
dán xuống mặt đất, thậm chí là để 
nổi trên nước. Với rất nhiều thuộc 
tính tích cực, không phải lạ khi tre 
đã trở thành xu hướng vật liệu phổ 
biến nhất cho sàn. 


Tại sao người tiêu dùng nên 
quan tâm sàn tre ép khối? 

Sàn tre ép khối không chỉ dành cho 
những người quan tâm đến sức 
khỏe và bảo vệ môi trường. Sử 
dụng sàn tre ép khối là một việc làm 
thông minh của người tiêu dùng vì 
nhiều lý do. 

Thứ nhất, sàn tre ép khối rẻ hơn so 
với sàn gỗ truyền thống, đôi khi thấp 
hơn đến 50%, và nó cũng rẻ hơn 
so với các loại sàn bền vững khác. 
Sản lượng tre rất phong phú trên thế 
giới giúp cho giá sản phẩm tre cạnh 
tranh trên thị trường. 


Thứ hai, chất lượng của sàn không 
bị mất đi khi sử dụng tre thay cho 
sàn gỗ. Tuổi thọ được kéo dài khi 
bảo dưỡng thích hợp và vẫn có độ 
bền chắc giống như sàn gỗ. 

Việc phát triển sàn tre ép khối đã 
không gây thất vọng. Ván sàn tre 
có thớ mang lại cảm giác sang 
trọng và tự nhiên. Sản phẩm với 
các màu sắc sáng tự nhiên, hay 
nâu sẫm do đã được cacbon hóa, 
hoặc kết hợp đặc biệt của màu tự 
nhiên và cacbon hóa để được sản 
phẩm màu da báo. 

Hơn nữa, sàn tre ép khối là lựa 
chọn thích hợp cho những người 
bị dị ứng và hen suyễn. Không chỉ 
giúp ngăn ngừa bụi bẩn, mà còn 
giúp kháng khuẩn, vi sinh vật và 
chống nắm. Chỉ có sàn bằng gỗ 
bần mới có thể mang lại lợi ích về 
khỏe mạnh như sàn tre ép khối. 
Cuối cùng, khi trái đất nóng đến 
độ làm tan chảy băng và không khí 
trở nên quá ô nhiễm cũng là lúc sự 
sống bị rút ngắn và tất cả các bài 
thuốc trong tương lai cũng không 
còn tác dụng bởi vì khi diện tích 
rừng bao phủ trên thế giới không 
đủ thì chắc chắn con người sẽ bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng. Lợi ích 
lớn nhất của sàn tre ép khối nói 
riêng và tất cả các sản phẩm tre nói 
chung mang đến người tiêu dùng 
là cung cấp một sản phẩm thay thế 
có thể tái tạo thay cho gỗ. Tính phổ 
biến của tre giúp giữ cho hệ sinh 
thái thế giới bền vững để người tiêu 
dùng thưởng thức các sản phẩm và 
dịch vụ mà họ tin dùng. 


Về chúng tôi 


Pinctadali là nhà sản xuất chuyên 
nghiệp, nhà cung cấp và thi công 
chất lượng cao sàn, tường và trần 
nhà tre cũng như vật dụng và đồ 
dùng trong gia đình bằng tre ép. 
Chúng tôi là những người đi đầu 
và công ty hàng đầu chuyên về sản 
phẩm tre ép tại Việt Nam. 

Sản phẩm của chúng tôi được sản 
xuất trên dây chuyền công nghệ sản 
xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn châu 
Âu. Sản phẩm đã thông qua tất cả 
các xét nghiệm cần thiết về an toàn 
sử dụng và có giấy chứng nhận 
chất lượng từ các phòng thí nghiệm 
có thẩm quyền khác nhau. Chúng 
tôi cũng xuất khẩu sản phẩm sang 
nhiều nước khác nhau trên thế giới 
như Pháp, Đức, Bỉ, Séc, Nga, Úc, 
Lào, v.v. 

Trong thị trường nội địa, chúng tôi 
là nhà cung cấp ván sàn tre và nội 
thất tre cho các công trình hiện đại 
như Pacific Place, Ciputra, The 
Manor tại Hà Nội, Sailing Tower 


PinctadđAli 


9. Các sản phẩm xanh từ tre - Pinctadali Việt Nam 


tại Tp. HCM và các công ty du lịch 
biển và tàu thuyền sang trọng như 
Jasmine Cruise bốn ngôi, du lịch 
Bài Thơ, Bái Tử Long và các khu 
nghỉ dưỡng khác nhau ở Phan 
Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, v.v. 
Ván tre cho sàn, tường và trần có 
vân đẹp, vẻ ngoài trang nhã, màu 
sắc phù hợp và tự nhiên, chống 
mài mòn cao và chịu lửa. Tre hoàn 
toàn có thể thay thế cho gỗ và các 
vật liệu xây dựng khác. Ván sàn tre 
làm cho nhà ấm hơn vào mùa đông 
và mát hơn vào mùa hè. 

Đồ dùng và vật dụng gia đình bằng 


Pinctadali Việt Nam 

382/28/52 Phạm Văn Đồng 

Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0084-4-3755 85 22 
Email: contact@bambooali.com 
Website: www.santre-ali.com 


Tre — vật liệu bền vững 
(Nguồn: Michael Waibel 2013) 


tre có thiết kế hợp thời trang và cấu 
trúc chắc chắn tạo sự thoải mái như 
bạn mong đợi. Đồ nội thất tre phù 
hợp cho cả kiến trúc truyền thống 
và hiện đại. 

Sản phẩm của chúng tôi được 
khách hàng đánh giá cao nhờ chất 
lượng vượt trội, vẻ đẹp tự nhiên 
từ cây tre kết hợp với thiết kế độc 
đáo. 

Chúng tôi cam kết mang đến cho 
khách hàng sự hiện đại hóa cùng 
với truyền thống bằng các sản 
phẩm chất lượng cao mà thân thiện 
môi trường tự nhiên và con người. 


Công ty Cổ phần Phú Khang Gia 
Tầng 6, số 10 Hải Phòng, Hải Châu, 
Đà Nẵng, Việt Nam 

Điện thoại: 0084-511-388 63 33 
Hotline: 0084-935 354 000 

Email: info@)pkgvn.com 


33 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Vườn thẳng đứng 


Công ty cổ phần Plink 


Áp lực về không gian đô thị đã dẫn 
đến việc tạo ra một loại hình vườn 
mới - vườn thẳng đứng. Đó là giải 
pháp lý tưởng để làm cho hầu hết 
đô thị - và rất hiệu quả trong sân 
sau nhà bạn - hoặc ngay trong nhà 
bạn. Không gian vườn tạo cảm giác 
yên tĩnh và thanh thản đồng thời lọc 
sạch không khí xung quanh, là một 
tài sản tuyệt vời cho ngôi nhà bạn. 


Nk/ 


ẹ Lợi ích 


- Khả năng cách âm. 
- Cải thiện chất lượng không khí. 
- Làm giảm hiệu ứng đảo nhiệt. 


34 


} * AI 
‹ ^xvv ^ ”' 
W/ZY241 (7 Xi 2 


(Nguồn: Plink) 


+ 
Ẳ 


- Làm giảm nhiệt độ bên trong 
công trình. 

- Tạo môi trường vi khí hậu tốt. 

- Giúp công trình giữ hoặc giải 
nhiệt để điều hòa không khi. 

- Đáp ứng nhu cầu quản lý nước 
mưa, thu được 45-75% lượng 
nước mưa. 

- Sử dụng như một bộ lọc nước 
tự nhiên và máy điều tiết nhiệt 
độ nước. 

- Cung cấp đa dạng sinh học và 
môi trường sống tự nhiên cho 
động vật. 


Quá trình thiết kế 


Các cây trong vườn thẳng đứng 


có thể trồng trong túi đất nhỏ, môi 
trường phát triển vô cơ, hoặc có thể 
hoàn toàn thủy canh, tùy thuộc vào 
thiết kế. Vì dùng đất nên rất dễ trồng 
lại, nhưng cây có thể bị rối. Người 
ta thường sử dụng thảm vải như nỉ 
hoặc bao bố làm môi trường phát 
triển - cây sẽ tự cắm rễ vào lớp vải. 
Vườn thẳng đứng dạng truyền dẫn, 
sử dụng một hệ thống tưới có thể 
hút nước lên thông qua một máy 
bơm sau đó dẫn nước chảy xuống 
qua khu vườn. 

Điều lý tưởng ở đây là lượng nước 
dư thừa được giữ lại và thông qua 
các máy bơm để lại cho chảy xuống 
qua khu vườn. Vườn thẳng đứng rất 
tiết kiệm nước, chỉ cần khoảng một 
phần ba lượng nước cần thiết cho 
một khu vườn truyền thống. Phân 
bón có thể được thêm vào nước bắt 
cứ khi nào cây trồng cần. 


Hoạt động như thế nào? 


Mỗi khu vườn thẳng đứng đều được 
thiết kế và lựa chọn các loại cây rất 
đặc biệt. Việc bố trí cây trồng được 
xem xét cụ thể, về nơi nó sẽ được 
trồng, chẳng hạn như địa phương 
và vi khí hậu, khả năng tiếp xúc 
ánh nắng mặt trời và bối cảnh xung 
quanh. Mục đích là để tạo ra một 
khu vườn phù hợp và đặc trưng mà 
vẫn giữ được vẻ đẹp qua tất cả các 
mùa trong năm. 


Một thiết kế được thực hiện tốt cũng 
là một cách để giảm thiểu nhu cầu 
bảo trì trong tương lai của khu vườn. 
Sự tăng trưởng, kích thước và phản 
ứng của một cây trên bề mặt thẳng 
đứng là kiến thức quan trọng để kết 


hợp các loại cây trồng, để giữ cho 
sự cạnh tranh giữa các cây trồng 
ở mức khỏe mạnh. Lựa chọn cây 
thích hợp cho nơi trồng thích hợp rất 
có ý nghĩa đối với bất kỳ khu vườn 
nào, và còn đặc biệt hơn đối với một 
khu vườn thẳng đứng. 


Cũng là vật trang trí, không chỉ có 
vẻ đẹp của cây xanh là hấp dẫn, 
còn là việc thực tế cây vẫn đang 
sống và luôn luôn thay đổi. Phải 
tốn nhiều công sức cho tính thẫm 
mỹ của khu vườn, và một phần là 
để làm tăng sức hấp dẫn cũng như 
tính không thể tiên đoán trước của 
cuộc sống mà thực vật vốn mang 
trong mình. Trong thiết kế tổng thể, 
nhiều cảm hứng được lấy từ hình 
dạng tự nhiên và môi trường nơi 
sinh trưởng của các loài thực vật, 
và trong môi trường nhỏ hơn mỗi 
loài được tạo ra một bối cảnh để có 
thể phát triển đặc trưng của nó. Tắt 
cả điều này cùng tạo ra một khu 
vườn độc đáo với nhiều nội dung, 
bất ngờ và đa dạng. 

Một khu vườn thẳng đứng gần như 
có thể đặt trong bất cứ vị trí nào và 
được xem như một vật liệu sống, 
khả năng kết hợp các loại cây trong 
môi trường đô thị của chúng ta rất 
thú vị. Những nơi không bao giờ 
nghĩ là có thể thì thực vật lại có thể 
sinh sống, như các trạm tàu điện 
ngầm hoặc những nơi đông người 
qua lại, là những nơi rất khó có 
được không gian ngang cho cây. 


10. Vườn thẳng đứng - Công ty cổ phần Plink 


Cấu trúc hỗ trợ 

Cấu trúc hỗ trợ gồm tắm PVC 10 
mm-được đặt trên một khung đóng 
trên tường. Tắm nhựa PVC được 
bịt kín các góc, khoảng cách giữa 
tấm nhựa và bức tường phía sau 
giúp chống ẩm gấp đôi. Phía trên 
tấm nhựa được bọc bởi rất nhiều 
lớp với chất liệu nỉ tổng hợp, có khả 
năng thắm cao. Nó sẽ giúp phân 
bố nước trên toàn bộ bề mặt và hỗ 
trợ cho cây trồng khi chúng sinh 


Hệ thống tưới nhỏ giọt 


Ống dẫn 
nước PVC 


Khung đỡ : 
bằng thép không gỉ 


Tấm nhựa đặc 
PVC 


Lớp vải bên trong 


Lớp vải bên ngoài 
Đầu nước vào 


Máy hẹn giờ tưới 
(Chạy bằng pin) 


Hệ thống tưới EZ-FLO 


trưởng trên lớp nỉ. Cắt một đường 
trên lớp ngoài của tắm nỉ và để 
trồng cây vào giữa. Vì là một bề mặt 
không có đất, cấu trúc trở nên rất 
nhẹ - ít hơn 25 kg/m?. Bao gồm các 
cây trồng, nhưng cũng phụ thuộc 
vào loại nào được sử dụng, độ sâu 
bề mặt trung bình từ 200-500 mm. 
Bởi cấu trúc hỗ trợ dễ dàng thích 
nghỉ với bất kỳ hình dạng nào, một 
vườn thẳng đứng hoàn toàn có thể 
đưa vào không gian nội thất. 


vuùnf4 


THắnB| ˆ`—“ 


nún6|- .* 
XR" 


(Nguồn: vuonthangdung.vn) 


35 


Phần 1: Sản phẩm Xanh 


Tưới tiêu 

Hệ thống tưới tiêu được thiết kế 
để giảm thiểu lượng nước tiêu thụ. 
Nó bao gồm một bộ phận tự động 
với thiết bị kiểm soát cung cấp chất 
dinh dưỡng và chu kỳ tưới. Khi bề 
mặt có thể tiếp xúc với ánh nắng 
mặt trời một cách đa dạng, hệ thống 
tưới được chia thành các đoạn để 
lập trình nó cụ thể cho từng phần. 
Bên trong lớp nỉ được gắn một ống 
dẫn nước nhỏ giọt. Mức độ tiêu thụ 
nước thay đổi theo nhiệt độ và ánh 
nắng mặt trời, nhưng so với không 
gian xanh bình thường hoặc một 
bãi cỏ, mức tiêu thụ thường thấp, 
khoảng 2-5 l/m?/ngày. 


Ánh sáng 

Ánh sáng mặt trời trực tiếp có thể 
cung cấp hơn 100.000 luxơ trong 
khi độ sáng trung bình trong một văn 
phòng là khoảng 300-500 luxơ. Dù 


36 


là loài có nhu cầu ánh sáng ít nhất, 
ánh sáng nhân tạo trong nhà vẫn 
cần thiết. Một số loài sẽ sống tốt ở 
900 luxơ, nhưng độ sáng tăng nhẹ 
ở một số nơi trên bề mặt sẽ làm 
tăng tính đa dạng của loài. Một bề 
mặt chiếu sáng nhân tạo cũng thay 
đổi về độ sáng, do thực tế là ánh 
sáng giảm theo bình phương của 
khoảng cách từ nguồn sáng. Một 
số khu vực có thể có 3.000 luxơ và 
những nơi khác 900 luxơ. Thiết kế 
loại cây trồng cũng dựa vào điều 
này để thực hiện, tận dụng lợi thế 
của khu vực ánh sáng mạnh hơn 
cho các loài có nhu cầu nhiều hơn 
và thú vị hơn. 

Ánh sáng nhân tạo không chỉ cần 
cho cây tồn tại và phát triển, mà 
còn làm cho khu vườn xinh đẹp 
hơn vì nó làm nổi bật màu sắc và 
chỉ tiết của hoa và lá. Nguồn ánh 
sáng phù hợp là đèn halogen kim 


loại. Nó tạo ra những bước sóng 
cần thiết cho cây, là lựa chọn tiết 
kiệm năng lượng và hiệu quả chỉ 
phí. Thông qua mô phỏng máy tính 
ban đầu, một nghiên cứu được thực 
hiện để tính toán số lượng yêu cầu 
và kiểu chiếu sáng. Cuối cùng, mức 
độ được xác định tại vị trí tinh chỉnh 
các kết cấu. 


= 
* J Bảo trì 


Việc cung cấp các nhu cầu cơ bản 
cho cây (ánh sáng, nước và chất 
dinh dưỡng) là cần thiết và không 
chỉ thực hiện đối với những cây 
không khỏe mạnh - điều này còn 
giúp làm giảm nhu cầu bảo trì và 
làm cho vườn thẳng đứng có thể 
áp dụng trên các nhà cao tầng 
hoặc những nơi hạn chế ra vào. 


(Nguồn: www.shkpgpower.com) 


Khu vườn được thiết kế để tạo 
không gian cho cây phát triển, và 
để đa dạng các loài có một môi 
trường sống năng động cùng nhau. 
Trong thời gian một năm, khu vườn 
cần được cắt tỉa 1-2 lần mỗi năm. 
Tuy tất cả các cây trồng đều là cây 
lâu năm, nhưng những năm tiếp 
theo, một số vẫn phải được thay 
thế. Với biện pháp bảo trì như thế 
sẽ đảm bảo một khu vườn tươi tốt 
và hấp dẫn lâu dài. 


Thực hiện một dự án 

Công việc ban đầu bao gồm các 
nghiên cứu về khí hậu địa phương 
và vị trí trong tương lai để xem 
những yếu tố cụ thể nào cần xem 
xét. Điều này sẽ giới hạn lại những 
loại cây nào có thể sử dụng, thông 
tin nào là quan trọng từ cuộc khảo 
sát các cây trong vườn, trong nước 
hay nước ngoài, để có thể áp dụng 
cho khu vực. 


Khi khái quát hiện trạng được xác 
định, phương án thiết kế sẽ được 
phát triển để đáp ứng các đặc điểm 
yêu cầu. Quyết định cuối cùng cho 
việc lựa chọn loại cây thích hợp 
sẽ kéo dài suốt quá trình thiết kế, 
dựa trên điều kiện vật chất, sở thích 


vuunl.ỳ 
THÂN | ˆ ~ 


10. Vườn thẳng đứng - Công ty cổ phần Plink 


thâm mỹ và khả năng 

hiện có. Tại khu vực 

xây dựng, bước đầu 

tiên là thiết lập cấu trúc 

hỗ trợ và các chuẩn bị 

cần thiết cho việc tưới 

tiêu. Khi hệ thông kỹ thuật với lớp 
nỉ cùng ống dẫn nước nhỏ giọt đã 
hoàn tất - khu vườn đã sẵn sàng để 
ươm trồng. 


Trong toàn bộ quá trình, kiến trúc 
sư và khách hàng phải thường 
xuyên giữ liên lạc để đạt được kết 
quả như mong muốn. 


Về chúng tôi 


Sự thành lập 

Từ tình yêu đối với thiên nhiên, ông 
Nguyễn Quỳnh Tùng, Tổng Giám 
đốc, bắt đầu tự nghiên cứu về vườn 
thẳng đứng mà ông học được từ 
các mô hình vườn châu Âu, và thực 
hiện xây dựng mô hình này tại thị 
trường Việt Nam. Mặc dù có nhiều 
khó khăn nảy sinh do thiếu nguồn 
lực, tài liệu tham khảo cũng như 
hướng dẫn sử dụng chỉ tiết, ông đã 
thử rất nhiều lần và có được kinh 
nghiệm từ đó. 


Địa chỉ: 

Công ty cổ phần Plink 

48 Ngõ 215 Định Công Thượng, 
Hoàng Mai, Hà Nội 


(Nguồn: verticalgardenbudapest.com) 


Sau hơn một năm, khu vườn thành 
công đầu tiên với khoảng 10 mét 
vuông được thành lập tại công ty 
của ông. Tháng 10 năm 2011, công 
ty ông chính thức ra mắt sản phẩm 
tại thị trường Việt Nam với mong 
muốn cải thiện chất lượng cuộc 
sống của cư dân đô thị. 


Yêu cầu 

Chúng tôi nhận yêu cầu từ bất kỳ 
nơi nào trên thế giới. Gọi điện thoại 
hoặc gửi e-mail cùng thắc mắc của 
bạn. Càng có nhiều thông tin chỉ tiết 
hơn về dự án càng tốt. Thông tin có 
ích như về khu vực thích hợp, kích 
thước, trong nhà/ngoài trời, hướng 
(Bắc-Nam), v.v. Chúng tôi rất mong 
nhận được tin phản hồi từ các bạn. 


Điện thoại: +84 (0) 907-777-803 
Email: tungnq@plink.com.vn 
Website: vuonthangdung.vn 


37 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


ECC-HCMC 


Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Tp. HCM 


Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 
Tp. HCM (ECC-HCMC) thành lập 
từ năm 2002 theo quyết định của 
UBND Tp. HCM, chịu sự quản lý 
trực tiếp của Sở Khoa học & Công 
nghệ Tp. HCM. 


Trung tâm là đơn vị tiên phong 
trong Tư vắn-Đầu tư và Thực hiện 
giải pháp tiết kiệm năng lượng 
(TKNL) toàn diện tại Việt Nam. 


Năm 2012 ECC-HCMC đã tư vấn cho Công 
ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa 
Miliket thiết lập hệ thống quản lý năng lượng 
và đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 50001. 
Đây là một trong những đơn vị đầu tiên tại 
Việt Nam sở hữu chứng nhận quốc tế này 
(Nguồn: ECC 2013) 


38 


Dịch vụ chính 


1. Tham mưu triển khai các chính 
sách về TKNL. 


2. Hoạt động tư vấn, dịch vụ: 

- Tư vấn kiểm toán năng lượng. 

- Tư vấn thành lập hệ thống quản 
lý năng lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 50001. 

- Tư vấn dịch vụ tài chính — đầu 
tư các giải pháp TKNL. 

- Tư vấn triển khai các dự án 


Với sự hỗ trợ của chính phủ và các đối tác 
Nhật Bản, đầu năm 2012, Công ty Cổ phần 
Tư vấn Đầu tư Năng lượng Việt - VIET ESCO 
(trực thuộc ECC-HCMC) được thành lập. 

Đây là công ty ESCO đầu tiên tại Việt Nam 
(Nguồn: ECC 2013) 


Đơn vị tiên phong trong 
tư vấn, đầu tư và thực 
hiện giải pháp tiết kiệm 
năng lượng 


TKNL, năng lượng mới và năng 
lượng tái tạo. 

- Đào tạo nhân lực về hiệu quả 
năng lượng và kiến trúc xanh. 


3. Hoạt động đầu tư. 


4. Hoạt động công ích: 
- Thống kê đo lường, đánh giá. 
- Truyền thông nâng cao nhận 
thức cộng đồng. 


Lễ trao giải Giải thưởng truyền thông về tiết 
kiệm năng lượng lần thứ IV do ECC-HCMC 
thực hiện với sự chủ trì của 

Bộ Công Thương, tháng 4.2012 

(Nguồn: ECC 2013) 


11. ECC-HCMC - Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Tp. HCM 


Ký kết hợp tác giữa ECC-HCMC và ĐH Bắc Đan 
Mạch cùng Công ty KA Đan Mạch về kiến trúc 
xanh với sự chứng kiến của Lãnh đạo UBND 

Tp. HCM và Lãnh đạo Đan Mạch, ngày 9.11.2012 


Chiến dịch Ngôi nhà Xanh 


Đầy mạnh kiến trúc xanh 

Xu hướng kiến trúc xanh, kiến trúc 
bền vững ngày một lan rộng trên 
khắp thế giới, việc áp dụng kiến trúc 
xanh trong ngành công nghiệp xây 
dựng đã được ứng dụng ở rất nhiều 
nơi. Hòa nhập với xu thế này, Việt 
Nam đang từng bước tiếp cận kiến 
trúc xanh và áp dụng vào các công 
trình xây dựng, góp phần cho sự 
phát triển bền vững trong tương lai. 
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Tp. 
HCM trong các năm vừa qua đã có 
nhiều hoạt động để đây mạnh công 
trình xanh ở Việt Nam. Dưới đây là 
9 điểm nỗi bật trong hoạt động kiến 
trúc xanh của Trung tâm TKNL Tp. 
HCM trong thời gian qua: 

1. Xây dựng giáo trình về công trình 
xanh theo tiêu chuẩn của LEED, 
đây là hệ thống đánh giá công trình 
xanh nổi tiếng nhất thế giới hiện nay 
dưới sự phối hợp của Tổ chức Tài 
chính Quốc tế (IFC) và các chuyên 
gia nước ngoài. 

2. Phối hợp với trường đại học Bắc 
Đan Mạch (UCN) và công ty kiến 


trúc hàng đầu Đan Mạch KA xây 
dựng tòa nhà Active House, đây là 
tòa nhà tối ưu hóa về năng lượng 
theo công nghệ Đan Mạch đầu tiên 
tại Việt Nam. 

3. Phối hợp với trường đại học UCN 
tổ chức chuyển giao các phần mềm 
thiết kế kiến trúc xanh, tính toán 
năng lượng trong tòa nhà và quản 
lý công trình xây dựng hàng đầu 
của Đan Mạch đến kỹ sư, kiến trúc 
sư tại Việt Nam. 

4. Tổ chức giới thiệu tòa nhà “Active 
House” và “Passive House” của 
Đan Mạch cho kiến trúc sư, kỹ sư 
Việt Nam. 

5. Thành lập “Câu lạc bộ Kiến trúc 
xanh” (tháng 09/2011), đến nay Câu 
lạc bộ đã có gần 200 thành viên là 
kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng (60%) 
và sinh viên (40%) các trường đại 
học Kiến Trúc, Bách Khoa, Hồng 
Bàng, v.v. 

6. Kiểm toán và tư vấn tiết kiệm 
năng lượng cho hơn 200 tòa nhà, 
công trình xây dựng. 

7. Tổ chức cuộc thi “Tòa nhà hiệu 


(Nguồn: ECC 2013) 


quả năng lượng Việt Nam” và giúp 
hơn 10 tòa nhà Việt Nam đạt giải 
“Tòa nhà hiệu quả năng lượng Đông 
Nam Á”. 

8. Phối hợp với Paddi (Trung tâm dự 
báo và nghiên cứu đô thị của Pháp) 
tổ chức nhiều khóa tập huấn, đào 
tạo về Công trình Xanh dành cho 
các Kiến trúc sư, kỹ sư Việt Nam. 
9. Thường xuyên tổ chức các lớp 
đào tạo về “công trình xanh” theo 
tiêu chuẩn của LEED. 


Năm 2013 dự án xây dựng tòa nhà 
“Active House” cùng hàng loạt các 
hoạt động liên quan như đào tạo, 
hội thảo, chuyển giao công nghệ 
với Trường đại học UCN và công ty 
kiến trúc KA, v.v. đã đánh dấu bước 
chuyền biến mới cho hoạt động kiến 
trúc xanh của ECC-HCMC nói riêng 
và Tp. HCM nói chung. Dự kiến, năm 
2015 khi Viện đào tạo Kiến trúc xanh 
và năng lượng Việt - Đan đi vào 
hoạt động sẽ tạo ra nhiều cơ hội giúp 
nâng cao kỹ năng, tay nghề cho đội 
ngũ kiến trúc sư, kỹ sư Việt Nam. 


+ 


ˆ@CC HCMC 


Địa chỉ: 

Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 
Tp. HCM 

244 Điện Biên Phủ, Quận 3 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Điện thoại: +84 (0) 8 393-223-72 
Email: ecc-hcmc(@)hcm.vnn.vn 
Website: www.ecc-hcm.gov.vn 


39 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


ENERTEAM 


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng 


Chúng tôi là ai? 


ENERTEAM là một tổ chức nghiên 
cứu và phát triển độc lập trong 
lĩnh vực quản lý năng lượng và tài 
nguyên. Được thành lập vào năm 
1995, ENERTEAM là trung tâm tư 
vấn về bốn lĩnh vực chính 1) hiệu 
quả và công nghệ tiết kiệm năng 
lượng 2) sản xuất sạch hơn và quản 
lý tài nguyên, 3) năng lượng tái tạo 
và năng lượng sạch, và 4) xử lý ô 
nhiễm môi trường. 


Trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, 
ENERTEAM tự hào là trung tâm tiết 
kiệm năng lượng đầu tiên tại Việt 
Nam. Trên thực tế, ENERTEAM có 
19 nhân viên chính thức, 17 trong số 
đó là kỹ sư chuyên về năng lượng 
và môi trường. Bên cạnh đội ngũ 
chính thức, ENERTEAM cũng huy 
động các chuyên gia / chuyên viên 
quốc tế cũng như địa phương thông 
qua mạng lưới của mình. 


Từ khi thành lập, cùng với sự hợp 
tác với các công ty tư vấn quốc tế, 
ENERTEAM đã cung cấp dịch vụ 
năng lượng hiệu quả cho nhiều tổ 
chức khác nhau: không những các 
cơ quan chính quyền địa phương và 
trung ương ở Việt Nam, mà còn có 
ADB, ADEME, EC, IFC, UNDP, WB, 
V.V. 


40 


Đội ngũ của chúng tôi (Nguồn: www.enerteam.org) 


Tầm nhìn 


ENERTEAM với đội ngũ cán bộ kỹ 
sư trẻ đầy nhiệt huyết, sáng tạo 
quyết tâm xây dựng trung tâm trở 
thành một trong những đơn vị hàng 
đầu về lĩnh vực nghiên cứu, ứng 
dụng, phát triển năng lượng. 


ENERTEAM hướng đến các giải 
pháp năng lượng và: môi trường 
hiệu quả vì sự phát triên bên vững. 


ENERTEAM cung cấp dịch vụ 
chất lượng với phong cách chuyên 
nghiệp. 


ENERTEAM nhận diện, phát triển, 
hỗ trợ và thực hiện các dự án trong 
các ngành công nghiệp và dịch vụ. 
Hoạt động tập trung vào kiểm toán 
năng lượng, phân tích các giải pháp 
kỹ thuật khả thi và đề xuất giải pháp 
cụ thể nhằm tiết kiệm năng lượng 
và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 


ENERTEAM cũng thúc đẩy những 
dự án sử dụng hiệu quả năng 
lượng và giảm thiểu ô nhiễm thông 
qua công nghệ đồng phát nhiệt- 
điện (Co-generation), cơ chế phát 
triển sạch (CDM), v.v. 


Năng lượng tái tạo là xu hướng 
chung của thế giới, ENERTEAM 
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức 
trong và ngoài nước thực hiện 
nghiên cứu và thực hiện các dự án 
năng lượng mặt trời, khí sinh học 
(bio-gas) và khí hóa nhiên liệu sinh 
khối, thủy điện nhỏ và năng lượng 
gió. 


Bên cạnh các hoạt động Nghiên 
cứu và Phát triển, ENERTEAM 
thường xuyên tổ chức các hội thảo 
và các khóa đào tạo trong lĩnh vực 
năng lượng và môi trường. 


Sản phẩm xanh 


Sách hướng dẫn của Envirotel — 
“Kết hợp các ứng dụng về môi 
trường trong các khách sạn vừa 
và nhỏ: Hướng dẫn thực hiện” 
Đây là một công cụ mới được thiết 
kế để hỗ trợ các nhà quản lý khách 
sạn và nhân viên trong việc đánh 
giá các ứng dụng về môi trường 
hiện tại của họ và kết hợp các ứng 
dụng tốt nhất vào hoạt động hàng 
ngày của họ. 

Sáng kiến này được hoàn chỉnh 
bởi một loạt các công cụ mà UNEP 


đã phát triển trong quan hệ đối tác 
trong thập kỷ qua để cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật cho ngành công nghiệp 
khách sạn. 

Đĩa CD chứa các phiên bản tiếng 
Anh, Pháp và Việt. CD này được 
sản xuất với sự hỗ trợ của Cơ quan 
môi trường và Quản lý năng lượng 
Pháp (ADEME) và Bộ Sinh thái, 
Năng lượng, Phát triển bền vững 
và Kế hoạch không gian Pháp được 
xuất bản trong năm 2008. 


Mô hình lò nung gạch gốm kết 
hợp hệ thống khí hóa từ trấu 
Thay cho lò nung gạch truyền 
thống, mô hình này đảm bảo bảo vệ 
môi trường, tiết kiệm năng lượng và 
hiệu quả năng lượng. Nó đã được 
áp dụng ở đồng bằng sông Cửu 
Long (đặc biệt là ở thị xã Sa Đéc - 
Đồng Tháp). Hoạt động nghiên cứu 
đã chứng minh quá trình chuyễn đổi 
từ sản xuất gạch thủ công, hiệu quả 
thấp và gây ra nhiều vấn đề về môi 
trường và xã hội, bằng công nghệ 


ENERTEAM 


sạch và hiệu quả năng lượng. Điều 
này giúp giảm thiểu tiêu thụ năng 
lượng và nâng cao hiệu quả sản 
xuất. Nó hạn chế lượng khí thải 
CO, giúp người dân địa phương di 
chuyên theo hướng đên lựa chọn 
các bon thấp, và do đó làm cho 
chính sách về biến đổi khí hậu toàn 
cầu hiệu quả hơn. 


Dịch vụ xanh: mô hình hóa công 
trình trước khi xây dựng và hỗ trợ 
để công trình đạt được giấy chứng 
nhận công trình xanh 


Dự án tiêu biểu: 

- Công trình thương mại: Tòa nhà 
Trường Sơn, Dinh Tổng thống 
(Đông Timor). 

- Công nghiệp: nhà máy SAITEX 
ở KCN AMATA. 

- Công trình dân dụng: Springlight 
City ở Tp. HCM. 

- Tư vấn trong việc thiết lập Luật 
Xây dựng Hiệu quả Năng lượng 
cho Bộ Xây dựng Việt Nam. 


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
về Tiết kiệm Năng lượng 

273 Điện Biên Phủ, Phường 7, 

Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


12. ENERTEAM - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng 


Dự án lò nung gạch gốm kết hợp 
hệ thống khí hóa từ trấu 
(Nguồn: ENERTEAM) 


Dự án lắp đặt hệ thống sản xuất nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời tại Tp. Đà Lạt 
(NguÔn: www.enerteam.org) 


Dự án lắp đặt hệ thống sản xuất nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời tại Tp. Đà Lạt 
(Nguôn: www.enerteam.org) 


Điện thoại: +84 (0) 8 393-023-93 
+84 (0) 8 393-073-50 

Email: enerteam(@)enerteam.org 

Website: www.enerteam.org 


41 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


EDEC 


Trung tâm Phát triển Năng lượng 


Tiếp cập năng lượng dễ dàng với giá cả phải chăng! 


Sự thành lập 


Trung tâm Phát triển Năng lượng, 
viết tắt là EDEC, được bà Dương 
Thị Thanh Lương, một cựu giáo 
viên của ĐH Công nghệ Tp.HCM, 
người tiên phong trong năng lượng 
gió ở Việt Nam, thành lập vào năm 
2041. 


Sứ mệnh và tầm nhìn 


EDEC được lập nên với mục tiêu 
góp phần cho phát triển bền vững 
thông qua giải pháp năng lượng tái 
tạo. Với mục tiêu này, EDEC hướng 
đến các giải pháp năng lượng tái 
tạo dễ thực hiện và giá cả phải 
chăng. Đặc biệt trong bối cảnh Việt 


42 


(Nguồn: EDEC 2013) 


Nam là nước có thu nhập trung 
bình/thấp. 

Đề đạt được tính bền vững và hiệu 
quả, chúng ta phải học hỏi từ các dự 
án đã được tiến hành ở các nước 
khác, các dự án đang được thực 
hiện, nhằm giúp tối ưu hóa và giảm 
rủi ro nhiều nhất có thể. Quan trọng 
hơn, mục đích dài hạn của EDEC là 
để chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp đối 
mặt với việc sử dụng hiệu quả năng 
lượng và những thách thức về môi 
trường. Giáo dục giới trẻ là chìa 
khóa cho bất kỳ chương trình nào 
nhằm mục đích phát triển bền vững 
và nâng cao trình độ nhận thức. 


Góp phần phát triển bền vững thông 
qua việc phát triển năng lượng tái 
tạo chính là tầm nhìn về tương lai 
của EDEC, cụ thể: 


- Làm cho năng lượng tái tạo dễ 
thực hiện và giá cả phải chăng. 

- Giúp xây dựng chính sách liên 
quan đến sử dụng năng lượng 
tái tạo và hiệu quả. 

- Học từ cái tốt nhất và tệ nhất. 

- Đoàn kết các bên tham gia 
trong các vấn đề về năng lượng. 

- Tăng cường và thúc đẩy sử 
dụng năng lượng tái tạo trên 
toàn thế giới. 

- Đào tạo thế hệ tiếp theo cho 
các thách thức về năng lượng. 


Để theo đuổi sứ mệnh của mình, 
chúng tôi chủ động tham gia hàng 
loạt các dự án về năng lượng sạch 
ở Việt Nam như: 


Thiết kế & thẩm định 
các dự án 


Không chỉ Việt Nam mà cả thế giới 
đều đang đối mặt với tình trạng 
thiếu hụt năng lượng, vì vậy sử 
dụng năng lượng hiệu quả là nhiệm 
vụ ưu tiên hàng đầu trong chính 
sách của các quốc gia hiện nay. 
Để đáp ứng nhu cầu này, EDEC 
cung cấp cho khách hàng các dịch 
vụ kiểm toán năng lượng, bao gồm: 

o Đánh giá tình hình hiện tại 

o Phân tích tiềm năng 

o Cung cấp các giải pháp có thể 


É) Đào tạo 


Tại EDEC, đào tạo luôn là ưu tiên 
hàng đầu. Chúng tôi muốn mang 
đến cho bạn những kiến thức: 
o Làm thế nào để sống xanh và 
sạch hơn 
o Làm thế nào để làm cho công 
việc và cuộc sống của bạn an 
toàn và thoải mái 
o Làm thế nào để giảm lượng 
khí thải carbon 


13. EDEC - Trung tâm Phát triển Năng lượng 


ch Nghiên cứu tính khả thi 


Nghiên cứu khả thi là điều tra sơ 
bộ về những lợi ích tiềm năng 
liên quan đến việc tiến hành một 
hoạt động hay dự án cụ thể. Mục 
đích chính của nghiên cứu khả thi 
là xem xét các yếu tố liên quan 
đến dự án và xác định đầu tư 
thời gian và các nguồn lực khác 
có mang lại kết quả mong muốn 
hay không. 


@ Quản lý dự án 


EDEC tin rằng mọi thành công 
đến từ việc quản lý hiệu quả và 
hiểu được nhu cầu của nhà đầu 
tư. Dịch vụ quản lý dự án của 
chúng tôi giúp khách hàng theo 
dõi quá trình phát triển đảm bảo 
rằng dự án: 
o Hoàn thành đúng thời hạn 
o Chỉ phí trong khoảng ngân 
sách cho phép 
o Chất lượng 
o Giữ lại được những mục tiêu 
ban đầu 


Trung tâm Phát triển Năng lượng 
EDEC 

A18, Khu nhà ở Mỹ Mỹ - An Phú, 
Phường An Phú, Quận 2, 

Tp. HCM, Việt Nam 


(Nguồn: EDEC 2012) 


œ Nghiên cứu & Phát triển 


o Sử dụng năng lượng tái tạo và 
triển khai 

o Điện hóa vùng nông thôn 

o Quan hệ đối tác với các 
trường đại học và các tổ chức 
nghiên cứu 


Chương trình chứng 
nhận SME bền vững tại 
Việt Nam 


EDEC có nhiệm vụ học hỏi từ 
những gì đã áp dụng cho các nước 
phát triển hơn để chuyển giao và 
đưa vào áp dụng cho Việt Nam. 


Trong quan hệ đối tác với Mạng 
lưới Bền vững phi lợi nhuận Boston 
và Đại học Clark (MA, USA), EDEC 
đã tiến hành nghiên cứu tính khả 
thi của việc thực hiện Chương trình 
Nhà lãnh đạo Doanh nghiệp Bền 
vững tại Thành phố Hồ Chí Minh 
trong năm 2012. 


Điện thoại: +84 (0) 862-798-055 
Email: contact@edec.org.vn 
Website: www.edec.org.vn 


43 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


GreenlD 


Trung tâm Phát triển & Sáng tạo Xanh 


Về chúng tôi 


GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận 
thành lập dưới Liên hiệp các hội Khoa 
học kỹ thuật Việt Nam (VUSTAI. 
GreenID hướng tới sự phát triển bền 
vững cho Việt Nam và vùng Mê Kông 
với ưu tiên thúc đẩy cách tiếp cận 
tổng thể trong việc xem xét vai trò 
của ngành năng lượng và những tác 
động môi trường. Sáng lập viên của 
GreenID gồm các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu và hoạt động xã hội về 
năng lượng, môi trường có cùng tâm 
huyết thúc đẩy sự phát triển xanh, 
Ít phát thải carbon và thân thiện với 
môi trường gắn liền với bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên. GreenID tin rằng 
các giải pháp bền vững và có hiệu 
quả thiết thực cho những thách thức 
hiện nay chỉ thành công khi có sự 
tham gia của cộng đồng dân cư địa 
phương vào toàn bộ tiến trình từ lập 
kế hoạch đến việc thực thi. 


Tầm nhìn 

GreenlD hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững cho Việt Nam và rộng 
hơn là vùng Mê Kông dựa vào quản 
lý, sử dụng và phát triển bền vững 
môi trường và các nguồn tài nguyên 
bằng việc sử dụng rộng rãi các công 
nghệ và phương thức sản xuất xanh. 


Sứ mệnh 


GreenID hoạt động nhằm đạt được 
những thay đôi cơ bản trong phát 


44 


triển bền vững thông qua thúc đẩy 
phát triển năng lượng bền vững, 
nâng cao hiệu quả sử dụng, quản 
lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và 
quá trình ra quyết định có vai trò 
tham gia tích cực của cộng đồng. 


Năng lượng bền vững 


Năng lượng bền vững và việc sử 
dụng hiệu quả năng lượng, nhằm 
đáp ứng những nhu cầu hiện đại 
mà không ảnh hưởng tới khả năng 
đáp ứng nhu cầu năng lượng của 
thế hệ tương lai. 

Công nghệ thúc đầy năng lượng bền 
vững gồm các nguồn năng lượng tái 
tạo như: năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió, biomass, biogas, năng 
lượng từ chất thải, năng lượng sóng 
và thủy triều, năng lượng địa nhiệt, 
và công nghệ cải thiện sử dụng 
năng lượng có hiệu quả. 

Sử dụng năng lượng hiệu quả, 
năng lượng tái tạo, gồm cả sự tham 
gia của cộng đồng là trụ cột của 
năng lượng bền vững. 


Cộng đồng xanh 


Chương trình Cộng Đồng Xanh - 
GreenID hoạt động nhằm đạt được 
mục tiêu góp phân thúc đây các 


(Nguồn: greenidvietnam.org.vn) 


sáng kiến xanh, các mô hình năng 
lượng bền vững dựa vào cộng 
đồng, khuyến khích các giải pháp 
tiết kiệm năng lượng và sử dụng 
các nguồn năng lượng hiệu quả, 
tận dụng tốt các nguồn năng lượng 
sẵn có tại địa phương, áp dụng các 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng 
với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu 
quả quản trị môi trường 

GreenID tin rằng tiếng nói của cộng 
đồng cần phải được đưa đến trung 
tâm chính sách. 


Vận động chính sách 


Phân tích chính sách là rất quan 
trọng cho công tác vận động chính 
sách, điều mà phải luôn dựa trên 
những kiến thức khoa học có cơ sở. 
Do đó, việc xem xét và phân tích 
chính sách hiện nay rất cần thiết 
trước khi bắt đầu vận động chính 
sách. Quá trình này giúp xác định 
điểm mạnh và bất cập trong các 
chính sách và khung pháp lý hiện 
hành, làm nỗi bật các lỗ hổng cần 
được giải quyết. Sáng kiến chính 
sách có thê dẫn đến những thay đổi 
(có thể ở quy mô lớn) trong hành vi 
và thái độ của con người hướng tới 
bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, nếu 
các chính sách và pháp luật không 
song hành với nhau thì không thể 


ảnh hưởng đến sự thay đổi lâu dài. 
Vì vậy, các tổ chức xã hội đóng vai 
trò thúc đẩy, thi hành và giám sát 
đảm bảo cho việc thi hành luật và 
chính sách có hiệu quả, mang lại 
nhiều lợi ích cho cộng đồng. 


Các dự án 


GreenID có các chương trình dự án 
riêng liên quan trực tiệp hay gián 
tiếp tới vấn đề biến đổi khí hậu 


Chương trình Giảm thiểu Biến 
đổi Khí hậu 

Được tài trợ bởi KARUNA và gồm 
các hoạt động sau: 

- Xây dựng Trung tâm trình diễn 
các mô hình năng lượng bền 
vững tại Hà Nội. 

- Tổ chức cuộc thi về các sáng 
kiến ứng dụng mô hình, giải 
pháp năng lượng bền vững ở 
Việt Nam. 

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, 
truyền thông cho phụ nữ và sinh 


14. GreenID - Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 


viên về các mô hình năng lượng 
tái tạo và sử dụng tiết kiệm 
năng lượng. 

- Cùng với chương trình Cộng 
Đồng Xanh là chương trình Quy 
hoạch Năng lượng Địa phương 
hướng tới tăng cường tái sử 
dụng nguồn tài nguyên có tại 
chỗ hiệu quả và giảm phát thải. 


Xây dựng liên minh năng lượng 
vì sự phát triển năng lượng bền 
vững ở Việt Nam và khu vực 
Mê Kông 

Do cơ quan hợp tác Phát triển Quốc 
tế Thụy Điển — Đại sứ quán Thụy 
Điển tài trợ từ tháng 05/2012 đến 
tháng 09/2013. Dự án được triển 
khai không chỉ giúp 2 xã tại huyện 
Tiền Hải xây dựng kế hoạch năng 
lượng địa phương mà còn tiến hành 
các nghiên cứu cũng như hoạt 
động hội thảo đối thoại về chính 
sách, đóng góp vào mục tiêu phát 
triển năng lượng bền vững ở Việt 
Nam nói riêng và khu vực Mê Kông 
nói chung. 


Khu vực tua-bin chạy bằng sức gió đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận (Nguồn: GIZ Vietnam) 


Phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro 
thiên tai, cải thiện nước sạch và 
sinh kế 

Do tổ chức Mercy Relief của 
Singapore tài trợ để thực hiện tại xã 
Nam Cường từ tháng 10/2012 đến 
tháng 10/2013. Mục tiêu của dự án 
là xây dựng năng lực ứng phó các 
rủi ro, thiên tai cho cộng đồng, đồng 
thời cải thiện nước sạch và sinh kế. 


Triển khai phương pháp quy 
hoạch năng lượng có sự tham 
gia của cộng đồng tại Nam Đình, 
đồng bằng Sông Hồng, Việt Nam 
Do quỹ Rosa Luxemburg tài trợ để 
thực hiện từ tháng 02/2013 đến 
tháng 02/2014 tại tỉnh Nam Định. 
Mục tiêu của dự án là đóng góp 
vào mục tiêu phát triển năng lượng 
bền vững ở Viêt Nam thông qua 
việc thúc đẩy các chính sách năng 
lượng bền vững, quy hoạch năng 
lượng phù hợp với bối cảnh địa 
phương,các thực tiễn quản lý nhu 
cầu và tạo ra nguồn năng lượng tái 
tạo cho sử dụng bền vững. 


* CreenilD 


Địa chỉ: 

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 
Phòng 1504, Tháp B, Tòa nhà 173 
Xuân Thủy, Cầu Giấy, 

Hà Nội, Việt Nam 


Điện thoại: +84 (0) 4 626-973-18 
Email: info@greenidvietnam.org.vn 
Website: greenidvietnam.org.vn 


45 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


VNCPC 


Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam 


I1 tr. 
+ 
24+, .-& 
" 
: 
ị 


Về chúng tôi 


Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt 
Nam (VNCPC) được thành lập trong 
khuôn khổ dự án VIE/96/063 do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Phát 
triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc 
(UNIDO) ký kết ngày 22 tháng 4 
năm 1998. Các hoạt động của trung 
tâm nhận được sự hỗ trợ tài chính 
từ chính phủ Thụy Sĩ thông qua Cục 
Kinh tế Liên bang (SECO). VNCPC 
được đặt tại Trung tâm Khoa học &. 
Công nghệ Môi trường nay là Viện 
Khoa học và Công nghệ Môi trường 
của trường, trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. VNCPC đóng vai trò 
là đầu mối của Việt Nam trong mạng 
lưới các trung tâm quốc gia về sản 
xuất sạch hơn của Tổ chức Liên 
hiệp Quốc tế về Phát triển Nông 
nghiệp - Chương trình Liên hiệp 
Quốc tế về Môi trường (UNIDO- 
UNEP), có nhiệm vụ phổ biến rộng 
rãi, đây mạnh và áp dụng khái niệm 
“sản xuất sạch hơn” (SXSH) vào các 
ngành công nghiệp ở Việt Nam. 


46 


Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt 
Nam (VNCPC) luôn nỗ lực đổi 
mới, cập nhật, phát triển nhằm giữ 
vững vị trí số 1 ở Việt Nam và khu 
vực trong lĩnh vực cung cấp dịch 
vụ tư vấn về nâng cao hiệu quả 
tài nguyên và sản xuất sạch hơn 
(RECP) ở Việt Nam, góp phần xây 
dựng một nền sản xuất và tiêu thụ 
bền vững. 


Tầm nhìn 


VNCPC xây dựng các hoạt động 
của mình với mục đích trở thành 
một tổ chức sáng tạo, đội ngũ nhân 
sự có tính chuyên nghiệp và thực tế 
cao, môi trường làm việc thân thiện, 
điều kiện phát triển tốt nhất. Chúng 
tôi luôn ứng dụng các kỹ thuật tốt 
nhất hiện có (BAT) và thực hành 
môi trường tốt nhất (BEP) để cung 
cấp dịch vụ một cách nhanh chóng 
và giá trị gia tăng tới khách hàng. 


Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt 
Nam là thành viên trong mạng 
lưới các trung tâm quốc gia về 
Hiệu quả Tài nguyên & Sản xuất 
Sạch của UNIDO - UNEP 


Đối tác của chúng tôi là: 


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về 
tư vấn, đào tạo và đánh giá, chẳng 
hạn như: 
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên và 
sản xuất sạch hơn 
- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả 
- Sản xuất và tiêu dùng bền vững 
- Đổi mới sản phẩm theo hướng 
bền vững 
- Xây dựng hệ thống quản lý môi 
trường 
- Thực hiện trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp 
- Hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính 
ưu đãi và xây dựng dự án đổi 
mới công nghệ theo hướng thân 
thiện hơn với môi trường 


VNCPC 


15. VNCPC - Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam 


Các dự án 


Sống xanh Việt Nam 
Website: www.getgreen.vn 
Nhà tài trợ: SWITCH ASIA 
Thời gian: 04/2012 - 03/2015 


Đổi mới sản phẩm bền vững ở 
Việt Nam, Lào và Campuchia 
Website: www.spin-asia.org 

Nhà tài trợ: Chương trình SWITCH- 
Asia thuộc liên minh Châu Âu 

Thời gian: 04/2010—12/2013 


Dự án Quỹ ủy thác tín dụng xanh 
tại Việt Nam (GCTF) 

Website: www.vncpc.org 

Nhà tài trợ: Cục Kinh tế Liên bang 
Thụy Sĩ (SECO) 

Thời gian: 2007-2014 


Địa chỉ: 


Trung tâm Sản xuất Sạch hơn Việt Nam 


Tầng 4, nhà C10, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội 

Số 01 Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà 
Nội, Việt Nam 


Sự kiện mở đầu của dự án Get Green 
vào tháng 3 năm 2013 
(Nguồn: VNCPC) 


Lễ kí kết thành lập trung tâm giữa 
UNIDO & Chính phủ Việt Nam 
vào năm 1998 

(Nguồn: vncpc.org) 


Giá trị cốt lõi 


Thành viên gia đình VNCPC luôn: 

- Tâm huyết với sự nghiệp sản xuất 
và tiêu thụ bền vững 

- Làm việc theo nhóm với tinh thần 
trách nhiệm cao 

- Học tập và sáng tạo 

- Tôn trọng và chia sẻ 


Điện thoại: +84 (0) 3 861-686 
Email: vncpc@vncpc.org 
Website: vncpc.org 


47 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


VGBC 


Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 


Wũ0RtLf s=: -*¡ BUI1LBIN6 CBUNEIL. 
ÀSIA PACIE|C METWOR# 


Chúng tôi là ai 


Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 
(VGBC) là một dự án của Quỹ Đô 
thị Xanh, một tổ chức phi lợi nhuận 
quốc tế trụ sở tại California, Hoa 
Kỳ. Quỹ đã hoạt động tại Việt Nam 
từ tháng Giêng năm 2008 và được 
chính thức công nhận bởi Bộ Xây 
dựng Việt Nam vào tháng 3 năm 
2009. Trong tháng 9 năm đó, VGBC 
đã trở thành một phần của Hội đồng 
Công trình Xanh Thế giới - mạng 
lưới Châu Á Thái Bình Dương, hợp 
tác với Hội đồng Công trình Xanh 
khác trong khu vực. 


VGBC hiện có hơn 90 thành viên 
và các đối tác trong xã hội, giới học 
thuật, chính phủ và các tổ chức cá 
nhân tại Việt Nam. 


48 


Hướng tới một môi trường xây 
dựng bền vững 


VGBC hướng đến mục tiêu trở 
thành tâm điểm cho các học viện, 
chính phủ và tổ chức tư nhân để 
thúc đây một môi trường xây dựng 
bền vững và có khả năng thích 
ứng. 


GREEN:-. 
DATABASE 
pc ===ÔÒ8 


VG BC Vietnam Green 
Building Council 


Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 


(Nguồn: VGBC 2012) 


VGBC đã lập các mục tiêu chủ yếu 
sau đây: 


- Nâng cao nhận thức và ủng hộ 
cho sự phát triển của công trình 
xanh ở Việt Nam 

- Xây dựng năng lực xanh cho 
các bên tham gia 

- Xác định các số liệu xây dựng 
xanh và phát triển công cụ đánh 
giá công trình xanh LOTUS 


(Nguồn: VGBC 2012) 


Hoạt động & thành tựu 


Nâng cao nhận thức và ủng hộ 
cho sự phát triển của công trình 
xanh 

VGBC đã thực hiện chiến dịch nâng 
cao nhận thức và biện hộ cho sự 
phát triển của công trình xanh bằng 
nhiều cách khác nhau. Thông qua 
mối quan hệ chặt chẽ với các đối 
tác như học viện, chính phủ và tư 
nhân, VGBC thực hiện hàng chục 
các bài thuyết trình và bài giảng mỗi 
năm ở Việt Nam và quốc tế về công 
trình xanh và phát triển đô thị bền 
vững. Ngoài ra, VGBC đã hỗ trợ 
chính phủ trong việc xác định các 
chính sách và qui tắc phát triển công 
trình xanh. Vào tháng 4 năm 2012, 
VGBC được bổ nhiệm làm trưởng 
nhóm của Hội đồng Doanh nghiệp 
Việt Nam về Phát triển Bền vững để 
viết một báo cáo “Công trình xanh” 
nhằm hỗ trợ Văn phòng Thủ tướng 
Chính phủ để xác định Chiến lược 
Phát triển Xanh và hướng phát triển 
cho Công trình Xanh. 


Xây dựng năng lực xanh 

VGBC cũng tham gia vào nhiều 
hoạt động với mục đích nâng cao 
năng lực công trình xanh tại Việt 
Nam. Trong năm 2012, VGBC đã 
đào tạo khoảng 170 chuyên gia 
trong qui hoạch và thiết kế công 
trình xanh trong các khóa học 
chuyên tu về Căn bản Công trình 
Xanh và Chứng nhận LOTUS của 
VGBC. VGBC cũng tổ chức nhiều 
khóa đào tạo và hội thảo cho các 


VG BC Vietnam Green 
Building Council 


Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 


16. VGBC - Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 


học viện, chính phủ và các đối tác 
như Bộ Xây dựng, Viện Việt Nam 
học Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và 
Nông thôn (VIAP), IFC, Viện Kiến 
trúc Nhiệt đới, Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội và Trung tâm Tiết kiệm 
Năng lượng Tp. HCM (EEC) và một 
số cơ sở công nghiệp thành viên. 


Xác định tiêu chuẩn đánh giá 
công trình xanh cho Việt Nam 
Một lĩnh vực khác mà VGBC tham 
gia là việc xác định các tiêu chuẩn 
đánh giá công trình xanh cho Việt 
Nam. VGBC đã làm điều này bằng 
cách phát triển một tập hợp các 
công cụ đánh giá công trình xanh 
“LOTUS”. Các công cụ này dựa 
trên một số tiêu chuẩn quốc tế, tuy 
nhiên chúng đã được chỉnh sửa 
để đáp ứng các nhu cầu cụ thể và 
yêu cầu của ngành công nghiệp 
xây dựng Việt Nam. Công cụ đánh 
giá LOTUS là một chương trình tự 
nguyện và dựa trên thị trường trong 
đó bao gồm: 


Địa chỉ: 

Hội đồng Công trình Xanh 

Việt Nam 

18A Ngô Tất Tố 

Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 


LOTUS 8uildigs In Operation Pilot 
echrwca| Nkareu3Ì 


(Nguồn: VGBC 2012) 


- LOTUS NR (Phi dân dụng): 
phát hành năm 2010 


- LOTUS R (Dân dụng): 
phát hành năm 2011 


- LOTUS BIO (Công trình đang 
sử dụng): phát hành năm 2013 


Từ lúc NRLOTUS được công bố vào 
cuối năm 2010, bảy dự án thí điểm 
đã được đăng ký. Tính đến tháng 12 
năm 2012, hai dự án đã được xác 
nhận và một hiện đang được đánh 
giá để cấp giấy chứng nhận tạm 
thời. VGBC cũng đã phát triển một 
Cơ sở dữ liệu Xanh trực tuyến để 
hỗ trợ các nhà thiết kế, xây dựng và 
phát triển để lựa chọn sản phẩm và 
dịch vụ xanh. Cơ sở dữ liệu là một 
thư mục miễn phí có chứa các sản 
phẩm, vật liệu, thiết bị và các dịch vụ 
xanh có sẵn tại Việt Nam. Từ lúc nó 
được đưa ra trong năm 2011, gần 
150 sản phẩm và dịch vụ đã được 
đánh giá và công bố. 


Điện thoại: +84 (0) 4 362-911-07 
Email: info@vgbc.org.vn 
Website: www.vgbc.org.vn 


49 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


Dịch vụ Kiến trúc Xanh 


Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa 


Thiết kế Xanh ở Việt Nam 


Nguyên nhân 

Dân số tăng và sự phát triển là vấn 
đề lớn đối với các nước châu Á trong 
vùng khí hậu nhiệt đới. Khu vực các 
quốc gia này không thể áp dụng 
những phát kiến về đô thị và kiến 
trúc đã được sử dụng ở các nước 
khí hậu ôn đới và do đó đã dẫn đến 
một loạt những thách thức mới. Việt 
Nam không phải là ngoại lệ đối với 
tình trạng này và đang gặp rất nhiều 
khó khăn bởi sự gia tăng dân số và 
biến đổi khí hậu gần đây, chẳng hạn 
như lũ lụt, hạn hán và đất nhiễm 
mặn. Tắt cả những vấn đề này có thể 
gây ra khủng hoảng về lương thực. 
Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều 
vấn đề về đô thị như giao thông và 
ô nhiễm không khí. Tại Tp.HCM, 
thành phố đông dân nhất Việt Nam, 


Cà phê Gió và Nước, tỉnh Bình Dương 
(Nguồn: Michael Waibel 2012) 


50 


với 7.800.000 dân sở hữu hơn 
4.200.000 xe gắn máy. Nhiều xe 
máy sẽ gây ùn tắc giao thông hàng 
ngày cũng như ô nhiễm không khí 
nghiêm trọng. Theo thống kê, hơn 
16.000 người chết vì các bệnh liên 
quan đến ô nhiễm không khí trong 
thành phố. Sự phát triển giết chết 
người dân, và tình trạng tương tự 
cũng diễn ra khắp nơi trên cả nước. 
Nếu người dân sống ở các nước 
nhiệt đới ngày càng phụ thuộc vào 
xe hơi và máy điều hòa không khí 
thì sẽ làm cạn kiệt dần toàn bộ tài 
nguyên thiên nhiên của trái đất. 

Do đô thị hóa, mảng xanh của các 
thành phố ở Việt Nam đã bị mắt đi. 
Tại Tp.HCM, chỉ có 0,25% diện tích 
thành phố được cây xanh bao phủ. 
Các đô thị ở Việt Nam đã đi quá 
xa, không còn giữ được hình ảnh 
như một khu rừng nhiệt đới rộng 
lớn ban đầu. Kết quả là thế hệ trẻ 
khu vực thành thị ngày nay đang bị 
mắt dần sự kết nối với thiên nhiên. 
Nếu chúng ta không thể thay đổi suy 
nghĩ của người dân, các đô thị rồi 
sẽ biến thành các khu rừng bê tông. 
Chúng ta không thể ngăn không 
cho con người theo đuổi một cuộc 
sống sung túc cũng như không thể 
ngăn quá trình đô thị hóa và phát 
triển nhanh chóng của xã hội. Tuy 
nhiên, nếu vấn đề cứ tiếp tục với 
tốc độ này thì hành tinh của chúng 
ta sẽ phải đối mặt với những biến 
đổi không thể cứu vãn. Đây chính 
là vấn đề mà các kiến trúc sư cần 
giải quyết. 


Kiến trúc cho con người 
Là kiên trúc sư, nhiệm vụ quan 
trọng nhất của chúng tôi hiện nay 


là kiến tạo lại mảng xanh cho Trái 
đất của chúng ta. Kiến trúc sư đóng 
góp cho vấn đề này theo cách khác 
với hoạt động bảo vệ môi trường 
của các nhà sinh thái học, chẳng 
hạn như trồng cây, mảng xanh trên 
mái nhà, trên mặt đứng, và bất cứ 
nơi nào có thể trong công trình. 
Các nước nhiệt đới có lịch sử lâu 
dài sống hài hòa với thiên nhiên, 
phát triển văn hóa và tỉnh thần 
quanh những khu rừng rậm rạp. Đó 
là điều kiện tốt của các nước nhiệt 
đới bắt đầu làn sóng kiến trúc xanh. 
Nói chung, kiến trúc được xây dựng 
cho con người. Nhưng chúng tôi 
nghĩ rằng kiến trúc cũng được xây 
dựng cho tự nhiên, để đến cuối, trái 
đất sẽ tiếp tục nuôi nắng cuộc sống 
của con người. 

Kiến trúc xanh khiến con người hòa 
vào thiên nhiên và nâng cao cuộc 
sống của mình bằng cách sử dụng 
nguồn năng lượng tự nhiên từ mặt 
trời, gió và nước. Các nước đang 
phát triển cần sử dụng năng lượng 
tự nhiên để giảm thiểu tác động đến 
môi trường, và việc sử dụng năng 
lượng sạch để sống thoải mái ở 
các nước này là hoàn toàn có thể. 
Không có mùa đông, môi trường 
bên trong các tòa nhà ở vùng nhiệt 
đới rất thoải mái với lớp vỏ công 
trình đơn giản và tiết kiệm năng 
lượng. 

Vài thập kỷ qua, vấn đề năng lượng 
đã diễn ra đồng thời trên toàn thế 
giới, như cạn kiệt dầu khí, an toàn 
điện hạt nhân. Vì cung cấp điện ở 
các nước đang phát triển không ổn 
định nên việc xây dựng các tòa nhà 
hiệu quả năng lượng cũng là một 
chủ đề rất thiết thực. 


Stacking Green, Quận 2 
Thành phố Hồ Chí Minh 


“Stacking Green”, một ngôi nhà 
riêng được thiết kế cho đôi vợ 
chồng ba mươi tuổi và mẹ của họ ở 
Tp.HCM, là một ngôi nhà ống điển 
hình được xây dựng trên mảnh đất 
rộng 4m và dài 20m (tổng diện tích 
sàn là 220 mét vuông). Mặt trước 
và sau ngôi nhà được tạo nên bởi 
các lớp bê tông, với hai đầu gắn vào 
hai bên tường, dùng làm nơi trồng 
cây. Khoảng cách giữa các lớp bê 
tông và chiều cao của từng lớp 
được điều chỉnh theo chiều cao của 


17. Dịch vụ Kiến trúc Xanh - Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa 


cây trồng, thay đổi từ 25 cm đến 40 
cm. Đề chăm sóc cây và bảo trì dễ 
dàng, ống tưới tự động đã được lắp 
đặt bên trong các lớp bê tông. 

Mặt đứng xanh không chỉ tạo cảm 
giác thoải mái về thị giác, mà còn 
để cải thiện nhiệt độ bên trong 
nhà, do đó tiết kiệm năng lượng. 
Mặt đứng xanh và vườn trên mái 
bảo vệ người trong nhà khỏi ánh 
sáng trực tiếp, tiếng ồn đường phố 
và ô nhiễm. Dựa theo đánh giá môi 
trường trong nhà sau khi đưa vào 
sử dụng, gió đi vào khắp nhà nhờ 
mặt đứng mở và 2 cửa số trên mái, 
góp phần tiết kiệm rất nhiều năng 
lượng ở nơi có khí hậu nhiệt đới 
như Tp.HCM. Mặt đứng mở một 
phần cũng tạo được tính riêng tư 


và an toàn cho ngôi nhà với hình 
thức rất thân thiện thay cho các 
mặt đứng kín toàn bộ ta thường 
gặp, mà điều này lại rất quan trọng 
đối với cư dân trong thành phố. 


Khái quát thông tin 


Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa, 
Daisuke Sanuki, Shunri Nishizawa. 
Chủ thầu: Wind & Water House JSC 
Tình trạng: Hoàn thành vào 02.2011 
Thể loại: Nhà riêng 

Địa điểm: Tp. HCM, Việt Nam 

Diện tích sàn: 215 m2 

Ảnh: Hiroyuki Oki 


` -5 


ù R65 


h- 


„| 


Stacking Green, Quận 2, Tp. HCM 
(NguÔn: www.archdaily.com) 


51 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


Stone House 

Nhà đá hình xoắn này nằm trong 
một khu dân cư yên fĩnh trên đường 
từ Hà Nội đến vịnh Hạ Long. Mái 
xanh và tường xây dựng bằng đá 
màu xanh đậm, nhạt xen kẽ, tạo nên 
một cảnh quan hoàn toàn nổi bật 
trong khu dân cư mới. 

Không gian xung quanh khoảng 
sân trong hình bầu dục cùng mặt 
nước, dẫn gió vào trong công trình. 
Luồng giao thông chạy quanh sân 
trong và tiếp tục lên đến mái xanh, 


52 


kết nối tất cả mọi nơi trong công 
trình. Sân trong kết hợp mái xanh 
tạo nên tính liên tục cho khu vườn, 
xây dựng một liên kết chặt chẽ giữa 
bên trong và bên ngoài ngôi nhà. 
Người sử dụng đã trải qua những 
thay đổi theo các mùa và hiểu rõ 
giá trị của cuộc sống giàu có cùng 
thiên nhiên, nhờ vào tính liên tục 
của khu vườn này. 

Để tạo ra một bức tường có độ 
cong mịn, xây bằng đá khối với 
độ dày 10 cm được cần thận xếp 
chồng lên nhau. Do đó, bức tường 
như một trò chơi của ánh sáng và 
bóng. Kết cấu lớn và tỉ mỉ của bức 


Công ty TNHH Võ Trọng Nghĩa 
Trụ sở chính 

85 Bis Phan Kế Bính, P. Đa Kao, 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: +84 (0) 838-297-763 
Email: hcmc@vtnaa.com 


Stone House, Đông Triều, Quảng Ninh 
(Nguồn: www.archdaily.com) 


tường tạo ra một không gian như 
hang động, gợi nhớ đên hình ảnh 
của ngôi nhà trong nguyên thủy. 


Khái quát thông tin 


Kiến trúc sư: Võ Trọng Nghĩa 

Chủ thầu: Wind & Water House JSC 
Tình trạng: Hoàn thành vào 02.2012 
Thể loại: Nhà riêng 

Địa điểm: Đông Triều, tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam 

Diện tích sàn: 360 m2 

Ảnh: Hiroyuki Oki 


Văn phòng Hà Nội 

Tầng 6, 11/71 Láng Hạ 

Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: +84 (0) 437-368-536 
Email: hanoi@vtnaa.com 
Website: www.votrongnghia.com 


Dịch vụ Kiến trúc Xanh 


Công ty Cổ phần Kiến trúc 1 + 1 >2 


Triết lý của chúng tôi 


Chúng tôi muốn sáng tạo và phát 
triển một phong cách kiến trúc có 
khả năng kết hợp các nguyên lý 
kiến trúc phù hợp với lý luận xã hội 
và nhu cầu của con người trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Chúng tôi làm việc dựa trên quan 
điểm nghiên cứu nghệ thuật và áp 
dụng các nguyên tắc sau đây: 

- sử dụng vật liệu địa phương kết 
hợp với vật liệu hiện đại, 

- thực hiện sáng tạo các kỹ thuật 
xây dựng truyền thống, 

- mục tiêu tiết kiệm năng lượng và 
bảo tồn năng lượng cũng như kiến 
trúc thân thiện với môi trường, 

- chuyên nghiên cứu về không 
gian công cộng, các tuyến đi bộ, 
quảng trường, các mô hình mới 
cho đô thị, 

- nghiên cứu về đổi mới nhà ở và 
các loại công trình công cộng, 

- quy hoạch các vùng nông thôn 
loại mới. 


18. Dịch vụ Kiến trúc Xanh - Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 


Warehouse Villa 

Biệt thự được cải tạo lại từ một nhà 
kho cũ bên cạnh ao sen ở Quảng 
Bá. Nền thấp hơn 3,5 mét so với mặt 
đường phía trước. 

Mục đích thiết kế là tận dụng tối 
đa các cấu trúc và vật liệu hiện có. 
Vì vậy, nguyên tắc của thiết kế đề 
xuất rất đơn giản: các cấu trúc hiện 
có được giữ nguyên vẹn, và thêm 
vào hai khối tam giác ở phía Đông 
và phía Tây mặt tiền (phía Đông là 
dành cho cầu thang và hành lang; 
phía Tây là cho ban công). Ngoài 
ra, mặt tiền được xử lý và không 
gian nội thất được cải tạo lại để 
biến nhà kho thành một không gian 
sống hiện đại và ấm áp. 

Vấn đề quan trọng nhất cần được 
giải quyết trong quá trình thiết kế 
là hai mặt tiền chính của tòa nhà 
đối mặt với hướng đông và hướng 
tây, chịu ánh sáng mặt trời trực tiếp 
vào buổi sáng lẫn buổi chiều. Bằng 


cách thêm vào dãy hành lang ở 
phía Đông và ban công ở mặt tiền 
Tây, vấn đề được giải quyết nhờ 
các không gian đóng vai trò như 
vùng đệm giúp làm cho mát biệt 
thự trong mùa hè và ấm vào mùa 
đông. Không gian mở rộng ở phía 
Tây cũng là phần hiên mà từ đó chủ 
nhà có thể có góc nhìn đẹp hướng 
ra ao sen. 

Những không gian chính của biệt 
thự đều thoải mái và tiết kiệm năng 
lượng dù thời tiết ở Hà Nội rất khắc 
nghiệt. 

Nhìn chung, ý tưởng thiết kế chính 
cho công trình này là làm giảm 
thiểu những tác động đối với môi 
trường bằng cách tận dụng cấu 
trúc và các nguyên vật liệu hiện 
có, kết hợp sử dụng năng lượng 
mặt trời, do đó tiết kiệm được thời 
gian và chỉ phí cho công trình. Kết 
quả đạt được là một ngôi nhà xanh 
không chỉ hiệu quả trong tiết kiệm 
năng lượng mà cũng rất thanh lịch 
và hòa nhập với thiên nhiên tươi 
đẹp của Quảng Bá. 


tấm NLMT 
¬—i ` ——+- _Ö mặtHvới = 
E—- & hướng đông 


không gian 
phía trước 


6: + ¿ 
không không không 
Mặt cắt gian gian gian 
l đệm chính đệm 


Warehouse villa (Hồ Tây - Tây Hồ ~ Hà Nội — Việt Nam) 
(Nguồn: Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 2012) 


53 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


Green Rubic 

Công trình Green Rubic nằm trong 
công viên thành phố Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với 
diện tích 420 mét vuông, công trình 
có địa thế thuận tiện và còn là góc 
của một ngã tư lớn. Green Rubic 
là một công trình phức hợp, với ba 
tầng dưới dành cho một siêu thị 
thiết bị điện tử, và hai tầng trên cùng 
dành cho nhà ở. Mục tiêu thiết kế 
là xây dựng một công trình hiện đại 
và năng động với mục đích thương 
mại, và cũng là một không gian sống 
thân thiện, xanh và ấm cúng. 

Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ 
độ sắc và hình dạng của than đá, 
biểu tượng của tỉnh Quảng Ninh. 
Do đó hình dáng công trình vừa đơn 
giản và mạnh mẽ với vật liệu chính 
là kính. Vì vị trí ở góc đường, tầng 
thứ hai được xoay lệch đi một góc 
nhỏ, tạo ra một góc nhìn thú vị trên 
đường, và cho thấy sự linh hoạt và 


54 


tính chất năng động của công trình. 
Giải pháp thiết kế này cũng làm cho 
công trình trở nên hấp dẫn hơn cho 
khách hàng. Cả công trình trông 
như một thiết bị điện tử, hỗ trợ cho 
việc kinh doanh của chủ nhà. 

Các tiểu cảnh và không gian mặt 
nước trên tầng thượng của công 
trình đã làm phân biệt không gian 
ở với không gian thương mại dưới 
lầu. Chúng mang lại sự yên tĩnh, 
không gian sống ấm cúng, thoải 
mái cho chủ nhà. Mục đích là để 
mang thiên nhiên vào không gian 
sống và tách biệt với không gian 
siêu thị nhộn nhịp bên dưới. 

Các giải pháp thiết kế xanh được 
sử dụng: Khối công trình xoay một 
góc nhỏ tạo bóng mát cho công 
trình vào ban ngày. Không gian 
mặt nước lớn trên tầng 4 sẽ giúp 
làm mát không gian trong mùa hè, 
và mang lại cảm giác thư giãn cho 
người ở. Các khoảng trống khác 
nhau bên trong công trình làm cho 
không gian thú vị hơn và cũng có 
tác dụng làm mát bằng cách đưa 


gió vào công trình. Gần như toàn bộ 
công trình có thể tận dụng ánh sáng 
vào ban ngày và thông gió tự nhiên, 
giảm chỉ phí năng lượng một cách 
đáng kê. 

Green Rubic đã tận dụng được giá 
trị thiên nhiên và giá trị văn hóa của 
vị trí địa lý công trình, và hy vọng 
nó sẽ trở thành một điểm nhắn của 
khu vực. 


Sunset House 

Sunset House nằm trong khu công 
viên đô thị mới Cầu Giấy tại Hà Nội, 
Việt Nam. Diện tích và hình dạng 
khu đất đủ để thiết kế một không 
gian sống tốt. Tuy nhiên, thực tế là 
các khu đất hướng về phía tây gây 
ra thách thức lớn cho nhà thiết kế, 
vì hướng tây là hướng không mong 
muốn nhất để xây dựng nhà ở miền 
Bắc Việt Nam. Nhìn chung, một 
công trình ở hướng tây thường rất 
nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa 


22Z⁄4 
W1” “<2 


K--“... 
...—. 


Green Rubic (Hạ Long - Quảng Ninh - Việt Nam) 
(Nguồn: Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 2012) 


đông, tốn rất nhiều chi phí cho tiêu 
thụ năng lượng. 

Thách thức này được xem như 
vấn đề thiết kế chính của ngôi nhà, 
mục tiêu thiết kế là nhằm tạo ra một 
không gian sống sang trọng và thân 
thiện với môi trường nhiệt đới. Giải 
pháp thiết kế là tạo ra một mái nhà 
lớn kết hợp với các yếu tố khác hỗ 
trợ chắn ánh nắng mặt trời, bao phủ 
hầu hết phía tây của ngôi nhà. Giải 
pháp thiết kế năng lượng mặt trời 
thụ động đã được tối ưu hóa để 
tránh tình trạng quá nóng vào buỗi 
chiều cho phía tây công trình. 

Tắm năng lượng mặt trời đã giúp 
tiêu thụ năng lượng giảm 30%, đặc 
biệt là để làm mát trong mùa hè. 
Cây xanh ở khắp mọi nơi: trong các 
tiểu cảnh trong nhà, trong khu vườn 
ngoài trời, trên hàng rào. Khu vực 
lát vật liệu được giảm để giảm thiểu 
bề mặt bê-tông hóa và tăng diện 
tích đất thảm thấu. Vì chủ nhà là 
một người năng động lại yêu thiên 
nhiên, ngoại thất và các giải pháp 
thiết kế nội thất là mang thiên nhiên 


18. Dịch vụ Kiến trúc Xanh - Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 


vào không gian sống càng nhiều 
càng tốt. 

Cửa số kính rộng nhìn ra cảnh vật 
xung quanh, đa dạng các tiểu cảnh 
trong nhà, không gian mặt nước 
nhỏ ở tầng cao nhất, v.v. đã tạo ra 
không gian sống không những thú 
vị và thoải mái, mà còn đầy ánh 
sáng và yên tĩnh. 

Nói chung, việc dùng giải pháp thiết 
kế xanh đã tạo ra một công trình ít 
năng lượng làm giảm tác động môi 
trường, đồng thời đáp ứng điều kiện 
sống thoài mái cho chủ nhà. Sunset 
House là một tuyên bố về thiết kế 
ngôi nhà xanh cho nhà theo hướng 
Tây ở khu vực khí hậu nhiệt đới. 


Nhà cộng đồng Tả Phìn 

Khu vực dự án là đơn vị 1, làng Xả 
Séng, xã Tả Phìn, cách trung tâm 
thị trấn Sa Pa 17km, một điểm thu 
hút du lịch phổ biến ở miền Bắc 
Việt Nam. Công trình này là một 


ngôi nhà cộng đồng đa chức năng, 
góp phần cho phát triển kinh tế địa 
phương, thúc đẩy phát triển du lịch 
và phát huy tối đa tiềm năng của 
địa phương. Dự án cũng được phát 
triển theo hướng bền vững cho cộng 
đồng địa phương bằng cách bảo vệ 
môi trường và tài nguyên thiên nhiên, 
cũng như phát triển sự đa dạng về 
văn hóa địa phương và thủ công mỹ 
nghệ truyền thống. Chương trình 
hành động sẽ bao gồm chiến lược 
đào tạo cho người dân địa phương 
trong sản xuất nông nghiệp bền 
vững, du lịch và quản lý dự án. 

Nhà cộng đồng được kết hợp với 
một khu vườn thảo mộc, và gồm 
một không gian làm việc, một 
phòng triển lãm cho sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ địa phương, một 
thư viện nhỏ, một trung tâm truyền 
thông, cũng như một khu cho 
chương trình đào tạo. Tất cả các 
hoạt động trên đã được hỗ trợ và 
tư vấn không chỉ bởi người dân địa 
phương mà còn có chính quyền và 
các tổ chức cộng đồng khác. 


Sunset House (Cầu Giấy - Hà Nội — Việt Nam) 
(Nguồn: Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 2012) 


55 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


Hình dáng công trình lấy cảm hứng 
từ khăn đỏ truyền thống của người 
phụ nữ dân tộc Dao, cũng như dạng 
địa hình miền núi Sa Pa. Công trình 
sử dụng lao động địa phương và 
các vật liệu như đá, gỗ tái chế, gạch 
không nung, v.v. Công nghệ xanh 
bền vững đã áp dụng: hệ thống lọc 
nước mưa, năng lượng mặt trời, 


56 


năm bể tự hoại, lò sưởi tiết kiệm 
năng lượng, tận dụng thêm nhiệt từ 
lò sưởi. 

Vị trí của nhà cộng đồng cũng đã 
được xem xét kĩ lưỡng: nằm ở trung 
tâm của xã, bên cạnh các trường 
tiểu học và trạm xay gạo, do đó có 
thể tận dụng toàn bộ khu vực trung 
tâm trên. Một lợi ích nữa là khách 


du lịch có thể dễ dàng tìm đến. 

Nhà cộng đồng vừa được mở trong 
một thời gian ngắn, tuy nhiên đã 
nhận được nhiều lời khen ngợi và 
hỗ trợ của cộng đồng địa phương. 
Chúng tôi hy vọng rằng trong tương 
lai, ý tưởng này sẽ được áp dụng 
cho các cộng đồng khác, đặc biệt là 
các cộng đồng dân tộc thiểu số. 


Nhà cộng đồng Tả Phìn (Tả Phìn - Sa Pa - Lào Cai — Việt Nam) 


Địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 
Trụ sở chính 

Hà Nội, Việt Nam 


Kiến trúc sư: Hoàng Thúc Hào 


(Nguồn: Công ty Cổ phần Kiến trúc 1+1>2 2012) 


Điện thoại: +84 (0) 439-764-253 
Email: 1and1.arch@gmail.com 
Website: http://112.com.vn 


19. Kiến trúc Xanh kết hợp Dịch vụ Tư vấn Xanh - Artelia +T3 Architecture Asia 


Kiên trúc Xanh kết hợp Dịch vụ 


Tư vấn Xanh 


ARTELIA + T3 Architecture Asia 


“2” Ca 
^AISTELIA^A 


CHUYÊN DỊCH VỤ KĨ THUẬT VỀ 
NĂNG LƯỢNG SẠCH 


ARTELIA, là hợp nhất của COTEBA và SOGREAH, 
cung cấp đa dạng tầm nhìn trên toàn cầu về Kĩ thuật 
và Quản lý dự án trong các lĩnh vực Xây dựng, Cơ 
sở hạ tầng và Môi trường (Xây dựng và Công nghiệp, 
Nước và Môi trường, Hệ thống Giao thông và Cơ sở 
hạ tầng). 


Từ năm 2006, ARTELIA đã có văn phòng đại diện và 
là thành viên của Hội đồng Công trình Xanh ở Việt 
Nam. 


Giải pháp thích hợp 


Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ (trong nước 
và ngoài nước) tư vấn, kĩ thuật và quản lý dự án về 
năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và công 
trình xanh: 

- Năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời (quang 
điện, nước nóng NLMT, nhà máy NLMT, NLMT 
cho điều hòa không khí), thủy điện, năng lượng 
gió, năng lượng biển, các kênh thu sáng và mạng 
lưới truyền tải NLMT vào bên trong công trình, v.v. 

- Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong bắt kì loại 
công trình nào. 

- Quản lý năng lượng (tiết kiệm năng lượng & hiệu 
quả năng lượng trong mọi công trình, cấp khu vực 
(nghiên cứu chiến lược), cho đường dây điện hạ 
thế, phân tích lượng khí thải carbon, v.v). 

- Phân tích vòng đời, lượng khí thải carbon. 

- Thiết kế công trình xanh: hỗ trợ kĩ thuật để đạt 
chứng nhận (LOTUS, LEED, HQE), mô phỏng 
công trình, nghiên cứu kĩ thuật. 


tị — 
xã RE: Ôrchitecture Giia 


KIÊN TRÚC XANH & HIỆN ĐẠI 


T3 Architecture Asia là một đội ngũ thiết kế đa dạng 
chuyên về kiến trúc xanh và thiết kế nội thất hiện đại. 
Mục đích của chúng tôi nhằm thúc đầy tiết kiệm năng 
lượng và các công trình thích nghi với khí hậu. Do đó 
chúng tôi làm việc chặt chẽ với các kỹ sư về năng lượng 
hiệu quả từ giai đoạn bắt đầu thiết kế ý tưởng. 


Văn phòng của chúng tôi đặt tại Tp. Hồ Chí Minh, chúng 
tôi cùng cấp dịch vụ tại Việt Nam và một phân khu vực 
Đông Nam A, đặc biệt là Myanmar và Campuchia. 


Triết lý 


Là kiến trúc sư, chúng tôi có một cách tiếp cận toàn 
diện cho các dự án quy mô vừa và nhỏ. Do đó chúng 
tôi luôn đi cùng khách hàng trong quá trình xây dựng 
từ thiết kế ý tưởng đến khi kết thúc (giám sát thi công). 
Hơn nữa chúng tôi còn cung cấp: 

- Hỗ trợ cho khách hàng có sự lựa chọn đúng (sự kết 
hợp tốt nhất giữa chất lượng về mặt kiến trúc - năng 
lượng hiệu quả - chỉ phí xây dựng). 

- Một kiến trúc có quan tâm đến con người (thanh lịch, 
khỏe mạnh, thiết thực) và môi trường (các giải pháp 
và tư vấn địa phương, tiêu thụ ít các bon). 

- Các dịch vụ tư vấn cho các kiến trúc sư về việc lựa 
chọn giữa chất lượng và tính bền vững với một chỉ 
phí thích hợp. 

- Kiến trúc sư là người thúc đầy sự kết hợp các thành 
phần xã hội, các chức năng trong thành phố, cuộc 
chiến chống lại sự tự phát trong đô thị, kiến trúc hiện 
đại ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường (khí 
hậu, bối cảnh đô thị, tầm nhìn). 


57 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


` 
> 


Kho tại Đồng Nai - Nhận ánh sáng mặt trời trực tiếp ở mặt đứng và mái 


Dịch vụ của Artelia 


(Nguồn: Artelia 2012) 


Thẩm định và chuyên môn về xây dựng, hệ thống, 
quy trình 


) Thiết kế công trình và hệ thống TKNL 

C) Nghiên cứu tiềm năng 

&) Nghiên cứu tính khả thỉ 

@ Chiến lược, xác định cho chương trình hành động 
(G) Quản lý dự án, giám sát thi công 


3) Đào tạo, đánh giá và phân tích dự án 


Dự án pin mặt trời Việt Nhật, 215kWp - Việt Nam 
(Nguôn: Artelia 2013) 


58 


Phác họa thiết kế Green Office ở Sài Gòn - Việt Nam 
(Nguồn: T3 Architecture Asia 2012) 


Dịch vụ của T3 


L) Nghiên cứu tính khả thi 
Thiết kế sơ bộ 
Thiết kế ý tưởng 


Thiết kế sơ bộ và cơ bản cho giấy phép 
xây dựng 


Thiết kế kỹ thuật cho quy trình đấu thầu 
Thiết kế và trang trí nội thất 


Giám sát thi công kiến trúc và nội thất 


TY + \, 
r4 


~ 


Phác họa thiết kế Green Hotel ở Bagan - Myanmar 
(Nguồn: T3 Architecture Asia 2012) 


19. Kiến trúc Xanh kết hợp Dịch vụ Tư vấn Xanh - Artelia +T3 Architecture Asia 


cộng hoặc thương mại có lợi cho 
sức khỏe và tiết kiệm năng lượng 
hơn. Công trình xanh thành công ít 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên gây ô nhiễm cho môi trường thông 
toàn cầu (T3 / Artelia) về thiết kế qua việc tiết kiệm tài nguyên và sử 
công trình xanh: dụng năng lượng hiệu quả, chỉ phí- 
- Các công nghệ xanh được đưa hiệu quả, ít phải bảo trì cho các sản 
vào từ giai đoạn đầu tiên của quá phẩm trong công trình. 
trình thiết kế để đạt lợi ích lớn 
nhất và giảm chỉ phí xây dựng, _ Thoải mái cho người sử dụng Du lịch sinh thái ở Nha Trang - Việt Nam 
- Hợp tác chặt chẽ với các kiên công trình xanh (Nguồn: T3 Architecture Asia 2012) 
trúc sư và kỹ sư đề hiệu rõ hơn Nêu việc giữ nhiệt trong mùa lạnh ở 
yêu cầu từ cả hai phía nhằm giảm châu Âu là quan trọng thì việc tránh đến hiệu quả sử dụng công trình, 
nguy cơ sai sót gây tốn kém trong cho các tòa nhà ở Việt Nam trở nên không tốn kém. Khối lượng, phân 
quá trình thực hiện dự án; quá nóng lại càng cần thiết hơn. phối, vị trí và kích thước của các 
- Thiết kế công trình (hoặc tốiưu Ví dụ như kiến trúc sư và kỹ sư về không gian mở là tất cả các thông 
hóa) đề tận dụng tối thiểu và hiệu năng lượng hiệu quả có thể tính số cơ bản mà kiến trúc sư và kỹ 
quả tất cả các nguồn nguyên liệu toán kích thước và vị trítốtnhấtcho sư có thể tích hợp vào dự án, sau 
sẵn có với các công cụ thích hợp, các thành phần giúp che nắng (mái khi đánh giá nhu cầu của người cư 
để đánh giá chính xác phản ứng hiên, mái hắt, cây) để đảm bảo hạn ngụ và đặc điểm khu vực (khí hậu, 
của một công trình với môitường chế tối đa ánh sáng trực tiếp đến hướng, tính chất đất). 
và người sử dụng. các cửa số và tiết kiệm năng lượng 
cho hệ thống làm mát. Hoặc họ Nếu khách hàng muốn, tất nhiên 
Công trình xanh là gì? cũng nghiên cứu về các khả năng có thể làm nhiều hơn thế. Trong 
Thiết kế và xây dựng xanh được thông gió tự nhiên để tạo thông gió trường hợp đó, các kiến trúc sư và 
xem như việc tìm kiếm sự phù hợp trong không gian nội thất. kỹ sư với kiến thức chuyên môn có 
nhất giữa một khu vực (thành phó, thể tư vấn trong việc lựa chọn hệ 
nông thôn, ven biển), lối sống của Chi phí cho công trình xanh thống xây dựng, vật liệu xanh, trang 
người sử dụng trong tương lai (cư Xây dựng xanh không nhất thiếtcó thiết bị / sản phẩm xanh (như hệ 
dân, nhân viên, người lao động) và nghĩa là tăng thêm các chi phí phụ. thống điều hòa không khí tiết kiệm 
khí hậu (nhiệt đới, ôn đới) đồngthời Thật vậy, những cân nhắc về thiết năng lượng, máy nước nóng năng 
tạo ra ngôi nhà, công trình công kế ban đầu có ảnh hưởng lớn nhất lượng mặt trời, pin mặt trời). 


Dịch vụ trên toàn cầu 


SẺ VN Địa chỉ: Địa chỉ: 

K>.. ARTELIA Việt Nam T3 Architecture Asia 

^ IST E L ƒ ^ Văn phòng Tp. HCM 244/9 Dương Bình Quới 
06 Phùng Khắc Khoan P. 28, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 
P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại: +84 (0) 122-782-2580 


H m Điện thoại: +84 (0) 838-221-314 Email: contact@t3architecture-asia.vn 
: ïxn Email: contact@vn.arteliagroup.com Website: www.t3architecture-asia.vn 


: : Website: www.arteliagroup.com 
: lỂ T3 Œrchitecture Clio 


° 
_—..ˆ......................... `... .............L Ái... (ILLL02lilnnivii222 1024222022 iiaiiniiinii2 22220... ((((0(ilninlniadi.«a 


59 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


ITA-HAU 


Viện Kiến trúc Nhiệt đới 


Về chúng tôi 


Viện Kiến trúc Nhiệt đới được ra 
đời theo Quyết định số 358/QĐ- 
BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký 
ngày 05/6/1998 và được cấp chứng 
nhận đăng ký hoạt động khoa học và 
công nghệ số 598 ngày 23/11/1998 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công 
nghệ. 


Cơ cấu tổ chức 

- Ban lãnh đạo. 

- Hội đồng khoa học Viện. 

- Văn phòng Viện. - 

- Trung tâm Nghiên cứu Kiên trúc 
Nhiệt đới. 

- Trung tâm nghiên cứu vi khí hậu 
Kiến trúc và Môi trường. 

- Trung tâm nghiên cứu Quy hoạch 
Thiết kế đô thị cây xanh Nhiệt đới. 

- Trung tâm Tư vấn thực nghiệm và 
chuyển giao Công nghệ. 


Chức năng, nhiệm vụ 


Nghiên cứu khoa học, thực nghiệm 
để phục vụ đào tạo và ứng dụng vào 
thực tiễn các lĩnh vực về Kiến trúc, 
xây dựng trong điều kiện khí hậu 
nhiệt đới. Tham gia đào tạo đại học 
và trên đại học, thực hiện chương 
trình đào tạo chuyên sâu lĩnh vực 
kiến trúc nhiệt đới. 

Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận 


60 


khoa học cơ bản cho nền Kiến trúc 
nhiệt đới Việt Nam 


Nghiên cứu, xây dựng, thiết kế các 
giải pháp quy hoạch, kiến trúc, xây 
dựng cho tựng miền, từng vùng khí 
hậu nhiệt đới Việt Nam. 


Nghiên cứu, xây dựng ngân hàng 
dữ liệu kỹ thuật, kinh tế để tư vấn 
kiến trúc nhiệt đới cho các công 
trình xây dựng phù hợp với Việt 
Nam và các vùng khí hậu nhiệt đới 
khác. 


Thực nghiệm và áp dụng các kết 
quả nghiên cứu trong các công 
trình kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật 
và môi trường. Thông tin phổ biến 
các kết quả nghiên cứu, thực 
nghiệm ứng dụng để phục vụ công 
tác đào tạo của trường và thực tiễn 
sản xuất. Tư vấn, đo đạc, khảo 
sát và thiết kế các công trình quy 
hoạch và kiến trúc. 


Đo lường, quan trắc, kiểm định 
đánh giá tác động môi trường và 
đánh giá chất lượng vật liệu xây 
dựng. 


Hợp tác trong nghiên cứu, thực 
nghiệm, ứng dụng với các tô chức 


Đội ngũ của chúng tôi (Nguồn: ITA) 


trong và ngoài nước trong các lĩnh 
vực trên. 


Hoạt động và thành tựu 


Hợp tác với các Hiệp hội quốc tế tổ 
chức tuần lễ kiến trúc xanh bao gồm 
hội thảo khoa học, tập huấn ngắn 
hạn và triển lãm chủ đề về Kiến trúc 
xanh, thiết kế tiết kiệm năng lượng, 
vật liệu và công nghệ xây dựng v.v... 


- Hội thảo quốc tế “ASEAN 
Conference on Environment- 
Behaviour Studies”. 

- Hội thảo quốc tế: Kiến trúc xanh 
tương lai xanh. Phối hợp tổ chức 
cùng Hiệp hội kỹ sư tư vấn CHLB 
Đức. 

- Hàng năm Viện Kiến trúc Nhiệt 
đới tiến hành trao giải Kiến trúc 
xanh cho đồ án sinh viên. 


Khóa tập huần ngắn hạn “Giải pháp Quy 
hoạch, thiết kế và thi công các tòa nhà tiết 
kiệm năng lượng” (NguôÔn: ITA) 


- Hội thảo khoa học toàn quốc: Phát 
triển kiến trúc nhiệt đới trong chiến 
lược bảo vệ môi trường và chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 
hiệu quả. 


Hàng năm tổ chức tập huấn ngắn 

hạn: 

- Những giải pháp thiết kế tiết kiệm 
năng lượng và kiến trúc xanh. 

- Thiết kế tiết kiệm năng lượng và 
các công cụ hỗ trợ. 

- Kiến trúc nhà cao tầng thích ứng 
với khí hậu Việt Nam. 

- Hướng dẫn thí nghiệm cho sinh 
viên về quan trắc vi khí hậu kiến 
trúc và môi trường. 


Một số đề tài khoa học và dự án 
đang thực hiện liên quan đên tiết 
kiệm năng lượng và kiên trúc xanh. 


- Xây dựng tài liệu đào tạo, giảng 
dạy và tập huấn về kiến trúc xanh 
và kiến trúc tiết kiệm năng lượng 
cho sinh viên và học viên cao học 


tại cơ sở đào tạo kiến trúc ở VN. 
Xây dựng hướng dẫn quản lý sử 
dụng năng lượng đối với cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm của 
ngành xây dựng. 


Điều tra khảo sát, đánh giá tình 
hình sử dụng kính xây dựng trong 
các tòa văn phòng cao tầng tại Hà 
Nội và các giải pháp nâng cao tính 
bền vững, hiệu quả kinh tế. 


Dự án sự nghiệp kinh tế (Thiết kế 
điển hình nhà ở nông thôn Bắc bộ), 
thuộc dự án thiết kế điển hình công 
trình cấp xã phục vụ mô hình nông 
thôn mới. 


Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
(Đánh giá sự bền vững của công 
trình xây dựng) dựa theo tiêu 
chuẩn Anh Quốc BS EN 15643- 
1: 2011 Part: General Framework 
và BS EN 15643-2: 2011 Part 2: 
Framework for the assessment of 
Environmental performance. 


Viện Kiến trúc Nhiệt đới (ITA) 

Km số 10 Nguyễn Trãi - Văn Quán — 
Hà Đông, Hà Nội 

(Trong trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) 


20. Viện Kiến trúc Nhiệt đới 


Dự án cải tạo Học viện Hành 
chính Quốc gia 
(Nguồn: ITA) 


Dự án nâng cao năng lực hỗ trợ thiết kế về 
mô hình hóa tiệt kiệm năng lượng và cảnh 
quan cây xanh (Nguôn: ITA) 


Dự án Trụ sở bưu chính 
viễn thông Bắc Ninh 
(Nguồn: ITA) 


Điện thoại: +84.4 38543566 
Email: vienktnd@yahoo.com.vn 
Website: www.ita.vn 


61 


Phần 2: Dịch vụ Xanh 


Green-Biz 2013 


Giải pháp kinh doanh xanh của Châu Âu cho Việt Nam 


Chúng tôi là ai 


Quan ngại sâu sắc về tình trạng phát 
triển thiếu bền vững tại Việt Nam, 
Phòng thương mại Châu Âu tại Việt 
Nam (EuroCham) mong muốn giới 
thiệu tới Việt Nam những Giải pháp 
Kinh doanh xanh từ Châu Âu (gọi 
tắt là Green-Biz). EuroCham đã và 
đang phát triển dự án Green-Biz với 
nhiều hoạt động đa dạng, cung cấp 
diễn đàn thảo luận nhằm mục đích 
tìm kiếm và giới thiệu những giải 
pháp thực tiễn giúp giải quyết vấn 


- Tạo cầu nối cho các doanh : 
nghiệp Việt Nam và Châu Âu, đồng : 
thời nhấn mạnh tầm quan trọng : 
của giáo dục và tư duy xanh 


- Bàn luận về sự phát triển của ; 
Việt Nam trong tương lai liên : 
quan tới vấn đề bền vững, khuyến : 
khích tiêu dùng và sản xuất xanh : 


- Đóng vai trò như một kênh đối : 
(hoại giữa doanh nghiệp với chính : 
phủ, cũng như tạo điều kiện giao : 
lưu, gặp gỡ giữa giới doanh nghiệp : 
và giới học giả ; 
Sự kiện b2b và b2g cấp cao này 
là hoạt động quan trọng nhất trong 
chuỗi các hoạt động mà EuroCham 
và các đối tác thực hiện. Sự kiện 
sẽ diễn ra trong hai ngày cùng với 
chương trình triển lãm quốc tế và 


62 


các hoạt động giao lưu bên lề. 
Bao gồm Tiệc cocktail chào mừng 
và Tiệc tối, Chương trình Hội nghị 
và Triển lãm, sự kiện sẽ trưng bày 
Những Giải pháp Kinh doanh xanh 
của Châu Âu cho Việt Nam, tạo điều 
kiện cho những cuộc đối thoại công 
tư, cũng như tạo cầu nối giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu. 


Green-Biz 2013 


Sự kiện chính diễn ra trong hai ngày 
của Green-Biz lần đầu tiên được 
tổ chức năm vào 2009 tại Hà Nội, 
tiếp đó là năm 2011 tại Tp. HCM. 
Tiếp nối thành công từ các sự kiện 
trước, Green-Biz 2013 cũng sẽ bao 
gồm chương trình Triển lãm và Hội 
nghị diễn ra song song tại cùng địa 
điểm. 

Với phạm vi và quy mô lớn hơn, 
sự kiện chính của Green-Biz 2013 
được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 
19 và 20 tháng Chín năm 2013. 
Với sự tham gia của các đại diện 
cấp cao từ phía Chính phủ (như 
Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và 
Thứ trưởng Bộ Công Thương, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây 
dựng, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông 
vận tải), cùng với đại diện Chính 
phủ các quốc gia trong khu vực 
cùng các doanh nghiệp khu vực 
Đông Nam Á, cũng như đại diện 
các tổ chức phi chính phủ, sự kiện 


€UROCHAM 


sp sen Cherd»er cổ Cersenerce (n VAetseen 


/~y 
€ tENBIZ 2013 


to >> 


sẽ góp phần giải quyết các vấn đề 
toàn diện nhất về Phát triển xanh tại 
Việt Nam và trong khu vực. 


Kinh doanh và vấn đề Môi trường 
Đây là sự kiện hàng đầu Việt Nam 
về vấn đề Bền vững quy tụ các đại 
diện then chốt của Châu Âu, quốc 
tế và Việt Nam đến từ các cơ quan 
nhà nước, giới học giả và doanh 
nghiệp tư nhân, Chính phủ, các tổ 
chức trong nước và quốc tế, qua đó 
tạo điều kiện cho các bên liên quan 
thảo luận những phương pháp 
kinh doanh ít ảnh hưởng đến môi 
trường, tìm kiếm đối tác, chia sẻ 
kinh nghiệm, tạo dựng các cơ hội 
kinh doanh mới và mở rộng quan 
hệ. 

Thách thức về vấn đề Bền vững 
cần được nhiều bên phối hợp cùng 
giải quyết. Vì vậy, các công ty Châu 
Âu, dày dặn với các bài học rút ra từ 
quá trình kinh doanh tại chính quốc 
gia của họ cũng như ở nước ngoài, 
có đủ khả năng trở thành các đối tác 
dài hạn: Họ có đủ kiến thức, kinh 
nghiệm và công nghệ cần thiết giúp 
xây dựng một nền Kinh tế Bền vững 
tại Việt Nam. 

Được tổ chức bởi EuroCham phối 
hợp với các hiệp hội lớn tại Việt 
Nam, sự kiện Green-Biz cùng các 
hoạt động bên lề mang đến một cái 
nhìn sâu sắc về thị trường từ phía 
các công ty nước ngoài lẫn Việt 
Nam, cũng như giải quyết các thách 
thức trong việc xây dựng nền Kinh 
tế Bền vững tại Việt Nam. 


Triễn lãm Green-Biz 
Nguồn: EuroCham 2011 


Triển lãm 

Là một phần xuyên suốt sự kiện 
chính của Green-Biz, triển lãm 
thương mại về các sản phẩm, dịch 
vụ và công nghệ thân thiện môi 
trường sẽ được tổ chức vào ngày 
19-20/9/2013 tại khách sạn 5 sao ở 
Hà Nội. Tại đây khách tham dự và 
tham quan có thể trực tiếp giao lưu 
với các doanh nghiệp. 

Nổi bật với các loại sản phẩm đa 
dạng, chương trình triển lãm tại 
khách sạn 5 sao là một diễn đàn 
hiệu quả và là một cơ hội quý báu 
để giới thiệu các cơ hội kinh doanh 
xanh tại Việt Nam cũng như để kết 
nối các doanh nghiệp, khách hàng 
và những nhà hoạch định chính 
sách trong nước và quốc tế. 


/^Sy 
GREEN-BIZ 2013 


>> 


21. Green Biz 2013 - Giải pháp kinh doanh xanh của Châu Âu cho Việt Nam 


Triển lãm nhận được sự ủng hộ 
mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt 
Nam cũng như lãnh sự các nước, 
các ủy ban thương mại và hiệp hội 
doanh nghiệp. Những đơn vị này sẽ 
sở hữu gian hàng đặc biệt, thể hiện 
sự chuyên nghiệp, thực tiễn trong 
sự kiện Green-Biz, đồng thời cho 
phép các bên tham gia có cơ hội 
giao lưu và bắt kịp các cơ hội kinh 
doanh thực tế tại Việt Nam. 

Bên cạnh những dịch vụ kèm theo 
như kết nối doanh nghiệp, cung cấp 
phòng họp cho những cuộc trao đổi 
kinh doanh ngay tại sự kiện, thu hút 
nhóm khách hàng mục tiêu, nhiều 
phương pháp tiếp cận và thế mạnh 
của Châu Âu trong lĩnh vực kinh 
doanh bền vững cũng sẽ được giới 
thiệu trong chương trình triển lãm. 


Hội nghị 

Hội nghị Green-Biz 2013 mang đến 
cho những nhà hoạch định chính 
sách của cả hai khu vực công và 
tư nhân cũng như giới học giả và 
các tổ chức phi lợi nhuận một diễn 
đàn để thảo luận về những vấn đề 


EuroCham Hà Nội 

Tầng trệt, Sofitel Plaza 

1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 437-152-228 

Websites: www.greenbiz2013.com 
WWw.eurochamvn.org 


Buổi họp báo và các sự kiện của Green-Biz 2013 


Nguồn: EuroCham 2013 


cấp thiết nhất, những thách thức, 
khó khăn cũng như cơ hội khả thi 
cho những giải pháp sạch hơn tại 
Việt Nam. Nhờ đó giúp giảm thiểu 
tác động của việc kinh doanh, sự 
hủy hoại môi trường và những dấu 
ấn sinh thái trong bối cảnh năng lực 
môi trường nhạy cảm tại Việt Nam. 
Chương trình Hội nghị được thiết 
kế để giải quyết một cách toàn 
diện các thách thức riêng của từng 
ngành chủ chốt. Bên cạnh đó sẽ là 
các hội nghị chuyên đề và các hoạt 
động khác của đối tác với quy mô 
nhỏ hơn. Những chủ đề chính của 
Hội nghị bao gồm: 


nsnNisM 


FooD k ÑUTRITION 

W-:s:MnNnGEMENT 

` PRODUCTION 
GREENS 


TEEN iiou 


Nguồn: EuroCham 2013 


EuroCham Hồ Chí Minh 

Lầu 5, EuroCentre 

49 Mạc Đĩnh Chi, Tp. HCM, 

Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 936-658-805 
Email: greenbiz@)eurochamvn.org : 


63 


Nguồn 


Nguồn 


Biên tập viên 


1Í) 
La-Ÿ Universität Hamburg 


DER FORSCHUNG | DER LEHRE | BILDUNG 


ĐẠI HỌC KIEN TRÚC TP. HCM 


OCH M@04C(TY UNVERS/TY Of AftCHETECTL*Œ 


„. 
^IRTELIA^A 


ROCHAM 


LIVE- LEARN 


NACENTECH 
.==-=." 


64 


Chịu trách nhiệm biên tập 

TS. Michael A. Waibel 

Khoa Địa lý kinh tế, Đại học Hamburg 

Bundesstr. 55, D-20146 Hamburg, CHLB Đức 

Email: waibel_ michael@yahoo.de, Website: www.michael-waibel.de 


Trợ lý biên tập 

KTS. Vũ Phương Linh 

Phân viện Quy hoạch và Nông thôn miền Nam. 

65 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Trợ lý biên tập & trình bày 

Phan Thị Khánh An 

Khoa Quy hoạch đô thị, Trường ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh 
196 Pasteur, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


Kĩ sử Phan Đức Nhạn 
Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
60 Trương Định, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


ThS. KS Nicolas Jallade & ThS. KS ThS. KH Patrick Bivona 

Artelia Việt Nam 

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh 

06 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam 


Christoph Schill 
EuroCham Tp. Hồ Chí Minh 
Tầng 5, EuroCentre, 49 Mạc Đĩnh Chi, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 


ThS. Đỗ Vân Nguyệt 
Giám đốc Quốc gia Live & Learn 
24 Làng Kiến Trúc Phong Cảnh, Ngõ 45A Võng Thị, Hà Nội, Việt Nam 


TS. Dirk A. Schwede (PhD, USyd. AUS) 

ILEK - Viện Cấu trúc nhẹ và Thiết kế ý tưởng 

Đại học Stuttgart 

Pfaffenwaldring 14, D-70569 Stuttgart, CHLB Đức 


ThS. KH Ngô Thị Tố Nhiên 

Viện Ứng dụng Công nghệ 

Bộ Khoa học và Công Nghệ 

25 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Việt Nam 


Nguồn 


Thông tin sản phẩm 


Waibel, M. (biên tập) (2013): Số tay sản phẩm xanh: Giải pháp tối ưu của các doanh nghiệp nhằm thích ứng khí hậu 
và công trình sử dụng năng lượng hiệu quả ở Việt Nam. Phiên bản 2: sản phâm kĩ thuật-xây dựng cho ngôi nhà xanh 
và dịch vụ xanh. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội/Việt Nam. 72 trang. 


Nguồn ảnh 


Christoph Hesse (1), Solar BK Co. (8, 9, 10, 11), Redsun Energy (13, 14), www.redsun-solar.com (15), Michael Waibel 
(4, 14, 16, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 50, 68), www.frosftair.com.au (18), www.zerodegreeac.com (18), tietkiemnangluong. 
com.vn (19), www.daikin.com (19), Patrick Bivona (19), www.vtd.net.vn (20, 21), e-block.com.vn (22, 23), Phan Thi 
Khanh An (24), www.boral.com.vn (25), Fico Co. (28), Pinctadali (31, 32), Plink (34), vuonthangdung.vn (35), www. 
shkpgpower.com (36), verticalgardenbudapest.com (37), ECC-HCM (38, 39), ENERTEAM (40, 41), EDEC (42, 43), 
greenidvietnam.org.vn (44), GIZ Vietnam (45), VNCPC (46, 47), VGBC (48, 49), www.archdaily.com (51, 52), 1+1>2 
International Architecture (53, 56, 55, 56), T3 Architecture Asia (58, 59), Artelia (58), ITA-HAU (60, 61), EuroCham 
(63), Tran Ba Khang (70) 


Dịch thuật và hiệu đính 


Phan Thị Khánh An, Ngô Thị Tế Nhiên, Michael Waibel, Arne Loeprick 


Tải miễn phí 
Trang web của Dự án nghiên cứu Siêu đô thị của Tp. Hồ Chí Minh tại BTU Cottbus b»ÈtU Teotrds soi 
Bản tiếng Việt: 
hfps:⁄www-docs.fu-cottbus.de/megacify-hcmc/public/2013_edition_Handbook_for_Green_ Products_VN.pdf 


Bản tiếng Anh: 
hfips:⁄www-docs.fu-cottbus.de/megacity-hcmœ/public/2013_edition_Handbook_for_Green_Products_ENG.pdf 


A CÁC DOANH NGHIỆP NHÀM THÍCH ỨNG KHÍ HẠU VÀ CÔNG. 
G LƯỢNG HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM. 


, 
*XÂY DỰNG CHO NGÔI NHÀ XANH _ 


w'T- 


65 


Quảng cáo 


€UROCHAM 


tì 


ĐXoaa_=. 


DTHE EU: NHAT S NET 
bu o wit! 


¿ t¿ ft 


VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
- Chúng tôi hỗ trợ thành viên với nhiều hình thức vận động chính sách, từ hoạt động của 
các nhóm Tiểu ban ngành nghề của EuroCham, như gửi thư chính thức tới các cơ quan 
Chính phủ, đến việc sắp xếp cuộc họp với các bên liên quan trọng yếu nhằm hỗ trợ các 
công ty thành viên giải quyết từng vấn đề | 
- Chúng tôi xuất bản thường niên danh sách các kiến nghị quan trọng tới Chính phủ Việt 
| _ Nam: ấn phẩm Sách Trắng của EuroCham 


SỰ KIỆN VÀ HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI 
Tổ chức các sự kiện trong lĩnh vực tư doanh và quốc doanh như: 
- Hội nghị bàn tròn, hội nghị cấp cao với các bộ ban ngành của chính phủ (như 
Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan) 
- Các buổi tọa đàm chuyên đề (cập nhật về thị trường, lĩnh vực ngành nghề). 
»„ Các sự kiện đặc biệt như GreenBiz 2013 
- Lễ hội Ẩm thực châu Âu tổ chức thường niên 


HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG 
Cung cấp cơ hội quảng bá công ty bạn qua các kênh truyền thông của 
EuroCham (như: Bản tin điện tử hàng tuần, Nội san hàng quý, Website) 


PHÒNG HỌP/VĂN PHÒNG 
Cung cấp dịch vụ phòng họp và văn phòng với cơ sở vật chất 
hiện đại, trang bị tiện dụng cho chức năng kinh doanh, tổ 
chức sự kiện xã hội với mức giá cạnh tranh cho thành viên ở 
Hà Nội và TP. HCM 


inh 
c Đĩnh Chi, Quận 1, TP. Hô Chí Minh 
IX: (84-8) 3827 2743 


66 


Quảng cáo 


CHÚNG TA KHÔNG THẺ LÀM 
THỜI GIAN ĐI NHANH HƠN 


NHƯNG CHÚNG TA CÓ THẺ LÀM 
TƯƠNG LAI ĐỀN SỚM HƠN 


SMA Học viện năng lượng mặt trời hoạt động hoàn toàn độc lập 
lưới điện phân phối (Nguồn: SMA năng lượng mặt trời công nghệ) 


Chúng tôi là một công ty tư vấn và kỹ thuật cho các giải pháp năng lượng bền vững dựa trên công nghệ của Đức và 
kiến thức khoa học Châu Âu. Chúng tôi đang tập trung vào chuyên ngành trong hiệu quả năng lượng và năng lượng 
tái tạo. Nhiệm vụ chính tại công ty của chúng tôi là quang điện, nhà năng lượng thông minh và năng lượng mặt trời hệ 
thống hybrid diesel. Chúng tôi đang cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng sáng tạo, và chỉ là một trong nhiều sáng kiến 
của chúng tôi để đảm bảo năng lượng của ngày mai sẽ được phong phú hơn và giá cả phải chăng hơn so với hiện nay. 


Công ty TNHH Công Nghệ Tương Lai Việt Nam - 

Tòa nhà Lighthouse, 1254-1255 Xô Viết Nghệ Tĩnh “ 

Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại: +84 (0) 932-176-057 F UTU RE TẸCH NO LOGY 


Email: info@futuretech-vietnam.com P, VỊ ETNAM 


Website: www.futuretech-vietnam.com 


Trang web của Dự án nghiên cứu Siêu đô thị của Tp. Hồ Chí Minh tại BTU Cottbus 


Bản tiếng Việt: 
http:/www-docs.tu-cottbus.de/megacity-hcmc/public/04_ Publications/2011_ edition_Handbook_for_Green_ Housing_VN.pdf 


Bản tiếng Anh: 
http:/www-docs.tu-cottbus.de/megacity-hcmc/public/04_ Publications/2011_ edition_Handbook_for_Green_ Housing_ENG.pdf 


SA TrớC” X0 \ 94 Hộ VÀ TMPT HỢP hôn tượng CÓ CÔn® t9n9: 


67 


Nguồn 


Lời cảm ơn 


Cuốn Số tay này được xây dựng dựa trên cuốn Số tay Ngôi nhà Xanh xuất bản năm 2011. Trình bày cơ sở quyền sau 
được xây dựng chủ yêu bởi Christoph Hesse, Khoa Kiên trúc, Đại học Darmstadt, CHLB Đức. 
Chân thành cảm ơn vì đã nhận được hỗ trợ của EuroCham Việt Nam, văn phòng Ngân hàng Phát triển KfW Việt Nam 


cũng như Dự án nghiên cứu Siêu đô thị Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, tài trợ của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB 
Đức đê phát triên và xuât bản cuôn sô tay này. 


š “ty FederalMinisty _ 
Z5. ". 2013 lé PIN | `. 
€UROCHAM `:.* Wegacities 


Megastädte von morgen 


68 


Quảng cáo 


đáp úngc các nhu câu khác nhau của doanh ngl 


1 
" 


1ó “+ ^^: 
— 


Ỉ 


—— — 


Cung cấp dịch vụ cam kết tiết kiệm 
năng lượng tổng thể bao gồm việc 
đánh giá sơ bộ, kiểm toán chỉ tiết, 
thực hiện tiết kiệm, dịch vụ quản lý 

bền vững năng lượng giúp doanh 
nghiệp đạt mục tiêu tiết giảm tổng 
thể chi phí năng lượng một cách 
bền vững. 


Các dịch vụ gia tăng cho toàn bộ 
tuổi thọ vận hành của hệ thống 
phân phối điện, hệ thống tự động 
hóa, hệ thống điện quan trọng 
trong doanh nghiệp. 


.——- 


ty 
sề““ 


_ bngider 


Nguồn 


Sản xuất năng lượng bền vững tại Việt Nam: Khu công viên tua-bin gió ở tỉnh Bình Thuận (Nguồn: Trần Bá Khang) 


NHÀ XUÁT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Tên giao dịch quốc tế: Transport Publishing House 
80B phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: +84-4-3942-3346; +84-4-3822-1627; +84-4-3942-4620 
Email: nxbgtvt@fpt.vn; Website: hfttp://www.nxbgtvt.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Lê Tử Giang 
Biên tập: Phạm Quang Huân - Trần Anh Thu 
Thiết kế: Michael Waibel 


In 5020 cuốn, khổ 20.5 x 29.5 cm tại Nhà xuất bản Giao thông vận tải 
Đăng ký kế hoạch xuất bản số: 722-2013/CXB/5-67/GTVT 
Quyết định xuất bản số: 109/QĐ-GTVT ngày 29 tháng 8 năm 2013 
In xong và nộp lưu chiễểu tháng 9 năm 2013 
ISBN: 978604760060. 


70 


Quảng cáo 


Với trụ sở chính được đặt tại Hà Lan, Royal Philips là tập đoàn đa ngành, luôn chú trọng. đến việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống và cải thiện sức khỏe cho con người thông qua những cải tiến hữu ích về các lĩnh vực chăm sóc 


sức khỏe, điện tử tiêu dùng phục vụ đời sống, và chiếu sáng. 


Philips có mặt tại Việt Nam vào năm 1992 và không ngừng phát triển cho đến nay với hơn 250 nhân viên. Với mục 
đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho con người tại Việt Nam, một trong những thị trường quan trọng của Philips 
toàn câu trong những năm tới, chúng tôi đang tiếp tục phát triển việc cung câp những sản phẩm và giải pháp sáng 
tạo như các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, giải pháp chiếu sáng LED, các sản phẩm điện gia dụng và 


thiết bị y tế. 


Philips và những sáng tạo xanh 


Lĩnh vực chiếu sáng 

Chúng tôi dẫn đầu trong việc phát triển những giải pháp sáng tạo xanh như công nghệ 
tiết kiệm năng lượng LED, OLED và các thiết bị chiếu sáng đồng thời giảm thiểu các 
thành phần tác động đến môi trường theo quy định đối với bộ sản phẩm. 

Với nhiều hoạt động tiên phong về tiết kiệm năng lượng cũng như bảo vệ môi trường 
hơn mười năm qua, Philips Chiếu Sáng Việt Nam được người tiêu dùng bình chọn là 
một trong 40 Doanh Nghiệp Xanh do báo Saigon Times tổ chức, được VGBC bình chọn 
là nhà lãnh đạo xanh, và là Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao về đèn tiết 
kiệm năng lượng được sản xuất tại Việt Nam. Một trong những thành tựu nỗi bật của 
chúng tôi là dự án trao tay như Cầu Rồng ở Đà Nẵng, Tòa nhà A&B ở HCM, Công viên 
giải trí Bà Nà và những công trình khác. 


Lĩnh vực Điện tử tiêu dùng phục vụ cuộc sống 

Sản phẩm xanh của Philips được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng như các sản 
phẩm về chăm sóc cá nhân, sản phẩm gia dụng phục vụ đời sống và các thiết bị chế 
biến cà phê. Ngoài ra, chúng tôi cũng đầy mạnh việc tái sử dụng các vật liệu từ những 
sản phẩm tiêu dùng của Philips. 

Ở Việt Nam, chúng tôi dẫn đầu thị trường về bàn ủi và các thiết bị chế biến thức ăn như 
máy xay sinh tố và bình đun trong nhiều năm liền. 


Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

Chúng tôi không ngừng phát triển các sản phẩm xanh giúp cải thiện sức khỏe cho bệnh 
nhân, tạo thêm nhiều giá trị và cơ hội chăm sóc sức khỏe cho họ mà vẫn giảm thiểu các 
tác động về môi trường. 

Một sô thành tựu mà chúng tôi đã đạt được như Giải thưởng chăm sóc sức khoẻ khu 
vực Đông Nam Á cho tốc độ phát triển vươt trội năm 2012. Ngoài ra, chúng tôi còn là đối 
tác chính của các dự án ODA và các bệnh viện công về thiết bị y tế. 


